CHƯƠNG 6 
GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


6.1. ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 


6.1.1. Đổi mới, nâng cao nhận thức về vai trò của chức 
năng quản lý kinh tế của Nhà nước 


Chức năng quản lý kinh tế của nhà nước tổn tại trong mọi 
nhà nước và trong mọi giai đoạn tồn tại và phát triển của mỗi 
nhà nước. Chỉ có khác giữa các nhà nước trong thực hiện chức 
năng quản lý kinh tế ở cách thức thực hiện chức năng. Ở nước 
ta hiện nay, đổi mới và phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đang là nhiệm vụ trọng tâm, nên cần 
coi quản lý kinh tế của Nhà nước là chức năng chủ yếu, đóng 
vai trò quan trọng trong các chức năng của Nhà nước. 


Vai trò của chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước ta trong 
thời kỳ mới cần được nhận thức qua những chức năng, nhiệm 
vụ chủ yếu mà nhà nước hiện đại, kiến tạo phát triển đang đảm 
nhiệm. Các chức năng, nhiệm vụ đó cần được nhận thức trên 
cả ba giác độ lập pháp, hành pháp, tư pháp, gắn với việc làm 
rõ hơn khái niệm và có so sánh, phân biệt giữa nhà nước pháp 
quyền (sử dụng pháp luật và tuân theo pháp luật) và nhà nước 


187 


pháp trị (sử dụng pháp luật và đứng trên pháp luật) trong việc 
thượng tôn pháp luật. 


Dưới góc độ lý luận nhà nước và pháp luật, chức năng quản 
lý kinh tế của Nhà nước được thể hiện trong hoạt động xây 
dựng, thi hành và bảo đảm thực hiện pháp luật về kinh tế với 
ba nội dung cơ bản trên khía cạnh quản lý kinh tế, bao gồm: 
xây dựng, hoàn thiện pháp luật về kinh tế; thực thi pháp luật về 
kinh tế; bảo vệ các quan hệ kinh tế hợp pháp, xử lý các vi phạm 
pháp luật về kinh tế. Với nhận thức đó, việc phân định nội dung 
chức năng quản lý kinh tế cụ thể nêu trên không những giúp 
chia tách một cách khoa học các nhiệm vụ chủ yếu được Nhà 
nước thực hiện mà còn phù hợp với các quan điểm lý luận cơ 
bản về sự ra đời của nhà nước và pháp luật đã tồn tại nhiều thế 
kỷ qua. 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
thông qua hoạt động xây dựng, thi hành và bảo đảm thực hiện 
pháp luật về kinh tế của Nhà nước, cần nhận thức sâu sắc hơn 
về vai trò của chức năng quản lý kinh tế, đó là: định hướng phát 
triển nền kinh tế; tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, 
minh bạch và lành mạnh; điều tiết, điều chỉnh nền kinh tế, 
thúc đẩy đầu tư, sản xuất, kinh doanh và bảo vệ tài nguyên môi 
trường; phân bổ các nguồn lực nhà nước theo chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, phù hợp với cơ chế thị trường; kiểm tra, xử lý 
vi phạm và giải quyết các tranh chấp kinh tế. Vai trò của chức 
năng quản lý kinh tế của Nhà nước còn được nhìn nhận thông 
qua trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý nhà nước 
theo các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp để tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội 


188 


có cơ sở khoa học, tường minh trong quá trình tham gia góp ý, 
đánh giá, phản biện, giám sát việc thực hiện chức năng quản lý 
kinh tế của Nhà nước. 


Đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò của chức năng quản 
lý kinh tế của Nhà nước còn là đổi mới nhận thức, quan điểm 
về vai trò, trách nhiệm của cá nhân lãnh đạo và tập thể trong 
bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế. Việc cá nhân thừa hành và 
trách nhiệm tập thể dường như là thực trạng thường thấy khi 
thi hành pháp luật và chính sách về kinh tế; thực tế cho thấy 
không ít trường hợp đã để lại hậu quả, tổn thất lớn về kinh tế. 
Thực trạng đó đặt ra nhu cầu phải tiếp tục nghiên cứu và làm 
rõ khi nào thì trách nhiệm thuộc về cá nhân, những trường 
hợp nào quy trách nhiệm cho tổ chức. Khi tất cả mọi người đều 
cùng chịu trách nhiệm trong thực hiện cùng một công việc có 
thể khiến cho công việc đó được thực hiện với trách nhiệm ở 
mức thấp nhất. Do đó, nhận thức đúng đắn về trách nhiệm của 
cá nhân lãnh đạo và tập thể trong bộ máy quản lý nhà nước về 
kinh tế sẽ đem lại những lợi ích lớn lao trong thực tiễn, hay ít 
nhất góp phần tránh được sự chủ quan, duy ý chí không đáng 
có của Nhà nước mà trực tiếp là các cá nhân lãnh đạo hay của 
từng cán bộ, công chức - những người thừa hành công vụ trong 
quản lý nhà nước về kinh tế. 

6.1.2. Đổi mới nhận thức về phương thức thực hiện 
chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước 


Nhà nước chủ yếu thực hiện kiến tạo cho phát triển, ổn 
định kinh tế vĩ mô, với phương thức sử dụng các công cụ, chính 
sách và các nguồn lực của mình để định hướng, điều tiết, kiểm 


189 


tra, giám sát, bảo vệ, giải quyết tranh chấp, hạn chế các vấn đề 
phát sinh và khuyết tật của kinh tế thị trường, qua đó đổi mới, 
phát triển bền vững đất nước theo hướng thúc đẩy việc làm 
giàu hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, góp phần tích cực 
làm giảm dần số hộ nghèo và người nghèo hiện nay. Trong khi 
đó, thị trường là phương thức chủ yếu để huy động, phân bổ có 
hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. 


Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư được hình thành 
trên nền tảng của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. Có 
thể nói rằng, đây là sự kế thừa và phát triển tri thức của nhân 
loại; là sự hợp nhất của các loại công nghệ và đã làm mờ đi ranh 
giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học với trung 
tâm là sự phát phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics, 
Internet kết nối vạn vật (IoT), điện toán đám mây, khoa học vật 
liệu, sinh học, công nghệ di động không dây, công nghệ nano, 
tự động hoá công nghệ ¡in 3 chiểu (3D), khoa học mang tính 
liên ngành phức hợp, sâu rộng với nền tảng đột phá của công 
nghệ số, đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế tri thức, của xã hội tri 
thức. Cuộc cách mạng 4.0 đóng một vai trò quan trọng trong 
việc tạo ra nhiều cơ hội để tăng năng suất lao động của các sản 
phẩm và dich vụ mới cho phép con người và xã hội có cuộc 
sống tốt đẹp, văn minh, hiện đại. 

Do ảnh hưởng và tác động mang tính đột phá của cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cần đổi mới nhận thức 
về phương thức thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà 
nước theo hướng quản lý nền kinh tế của Nhà nước thông qua 


190 


sử dụng các công nghệ số. Áp dụng sáng tạo, sử dụng sâu rộng 
hơn công nghệ số sẽ giúp hệ thống hành chính công hiện đại 
hóa cấu trúc và chức năng nhằm nâng cao tổng thể hiệu quả 
hoạt động, từ củng cố các quy định quản lý điện tử đến tăng 
cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và gắn bó giữa 
Nhà nước với người dân, doanh nghiệp. 


Qua sử dụng các công nghệ số, Nhà nước cũng phải thích 
ứng với thực tế là quyền lực từ Nhà nước đang chuyển dịch 
dần sang các thực thể kinh tế phi nhà nước. Chức năng quản 
lý kinh tế của Nhà nước cần tập trung cho đổi mới sáng tạo, 
với việc lựa chọn và sử dụng đúng các chính sách kinh tế cùng 
với phương pháp, cách thức quản lý sao cho phù hợp với từng 
vấn đề, mâu thuẫn về lợi ích kinh tế của các chủ thể trong nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (như nền kinh 
tế chia sẻ với phương thức vận tải Uber hay Grab....). Đó cũng 
là bảo đảm cho Nhà nước không bị tụt lại phía sau và tạo điều 
kiện mở đường cho các công nghệ và phương thức đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh mới đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. 


Nhà nước số là chủ đề trọng tâm, mục tiêu ưu tiên và động 
lực phát triển mạnh mẽ hàng đầu của Việt Nam trong nhiều 
thập kỷ tới. Đảng ta xác định: “Phát triển mạnh hạ tầng số, xây 
dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng đữ liệu quốc gia, các trung 
tâm dữ liệu vùng và các địa phương kết nối đồng bộ và thống 
nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số. Thực hiện chuyển đổi 
số quốc gia một cách toàn diện từ chính phủ đến xã hội, doanh 
nghiệp để phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số”. Với ba trụ 


191 


cột chính, đó là: hạ tầng và dịch vụ số bao gồm hạ tầng cứng và 
mạng lưới viễn thông làm nền tảng để tạo ra hạ tầng mềm là 
dịch vụ số giúp tối ưu các hoạt động của nền kinh tế; tài nguyên 
số bao gồm hệ sinh thái dữ liệu và tri thức mở có ích cho việc 
dự đoán kịp thời và ra quyết định mang lại hiệu quả kinh tế cao 
(như các cơ sở dữ liệu quốc gia về nông nghiệp, tài chính, dân 
cư, quản lý đất đai...; các dịch vụ công trực tuyến...); chính sách 
chuyển đổi số, bao gồm các dịch vụ, chính sách chuyển đổi từ 
Chính phủ điện tử sang Chính phủ số, chính sách đào tạo nhân 
lực số chất lượng cao, chính sách đầu tư kinh doanh số, chính 


sách an toàn thông tin, chủ quyền số và sở hữu trí tuệ. 


Nhận thức về phương thức thực hiện chức năng quản lý 
kinh tế của Nhà nước cũng cần được đổi mới theo hướng phát 
huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân, khuyến khích người 
dân, doanh nghiệp làm giàu hợp pháp, trong đó tập trung vào: 


(1) Đổi mới sâu sắc nhận thức về thực hiện và phát huy 
dân chủ xã hội chủ nghĩa vì cơ sở kinh tế của dân chủ xã hội 
chủ nghĩa là chế độ sở hữu toàn dân về tài sản công (đất đai, 
tài nguyên,...) do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất 
quản lý. Nhân dân phải thực sự làm chủ tài sản công và do đó 
cần được tham gia đầy đủ vào quá trình tổ chức, quản lý sản 
xuất và phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, cũng như 
tạo điều kiện cho sự tham chính có hiệu quả của người dân, 
doanh nghiệp trong các quyết sách chính trị, chứ không chỉ có 


sự tham gia của cán bộ, công chức. 


192 


(2) Nhà nước ta khi thực hiện chức năng quản lý kinh 
tế phải bảo đảm cho sự tham gia có hiệu quả của người dân, 
doanh nghiệp trong việc tạo lập và thực thi chính sách. Để việc 
xây dựng và thực thi đó diễn ra hiệu quả, cần đổi mới nhận 
thức về vai trò giám sát của nhân dân theo hướng nhân dân 
thực sự là chủ thể nắm quyền lực tối cao, bên cạnh vai trò giám 
sát do chính các cơ quan nhà nước đảm nhiệm như cơ quan 
kiểm toán, thanh tra, hay cao hơn nữa là Quốc hội. 


Cùng với biện pháp hành chính trong phương pháp hành 
chính và giáo dục, việc giáo dục, tuyên truyền về quyền lợi và 
nghĩa vụ công dân đối với việc thực hiện chức năng quản lý 
kinh tế của Nhà nước được xem như một biện pháp hữu ích 
trong quá trình thúc đẩy dân chủ hóa về kinh tế. Rõ ràng, người 
dân, doanh nghiệp sẽ khó nắm bắt được những việc cần làm, 
được làm, nên làm, không nên làm nếu không thực sự hiểu biết 
về dân chủ và pháp quyền, về các quyền của mình đã được hiến 
định như quyền tự do kinh doanh hay công dân có quyền tham 
gia quản lý nhà nước. 


Các cơ quan nhà nước quản lý nhà nước về kinh tế cần nhận 
thức đây đủ và ý thức trách nhiệm hơn đối với việc tiếp thu ý 
kiến đóng góp của người dân, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận 
lợi cho họ tham gia cùng với Nhà nước trong thực hiện quản lý 
kinh tế - xã hội. Cần coi đây là một trong những cách thức quan 
trọng để nâng cao hơn ý thức phản biện, tỉnh thần giám sát của 
người dân, doanh nghiệp đối với các hoạt động quản lý nhà nước 
về kinh tế trong điều kiện nhất nguyên chính trị. 


195 


Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thống nhất quyền 
hành pháp, lập pháp và tư pháp dưới sự lãnh đạo của một đảng 
duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

6.1.3. Đổi mới nhận thức về điều chỉnh chức năng 
quản lý kinh tế của Nhà nước 

Dưới góc độ chủ quyền, Nhà nước có chức năng đối nội và 
đối ngoại, tương ứng với các hoạt động đối nội và đối ngoại. Để 
thực hiện có kết quả các hoạt động đó trong mỗi giai đoạn phát 
triển của đất nước, Nhà nước cần điều chỉnh các chức năng của 
mình, nhất là chức năng quản lý kinh tế cho phù hợp với điều 
kiện thực tế trong và ngoài nước. 


Trước hết, chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước cần được 
nhận thức và điều chỉnh theo hướng phân biệt với các chức năng 
khác của Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực kinh tế: 


(1) Với chức năng kinh tế của Nhà nước: bao gồm hai mặt 
hoạt động là tổ chức kinh tế và quản lý kinh tế, có nội hàm rộng 
hơn chức năng quản lý kinh tế. Còn chức năng quản lý kinh tế 
của Nhà nước chỉ là mặt hoạt động tập trung vào quản lý nhà 
nước, không phải là hoạt động quản trị đầu tư hay kinh doanh 
và chức năng này được coi là một “tập con” của chức năng kinh 
tế của Nhà nước. 

(2) Khác với chức năng tự điều tiết của thị trường, Nhà 
nước thực hiện chức năng quản lý kinh tế với nguyên tắc chỉ làm 
những việc xã hội, thị trường không làm và tập trung làm tốt 
công việc quản lý nhà nước về kinh tế, với việc giải quyết những 
vấn để kinh tế - xã hội then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với 


194 


sự phát triển bền vững, an toàn của nền kinh tế đất nước. Nhà 
nước tăng cường chức năng quản lý kinh tế vĩ mô, giảm bớt và 
tiến tới xóa bỏ chức năng quản lý vi mô. Thay vì là người trực tiếp 
tổ chức, điều hành nền kinh tế và tham gia vào đời sống kinh tế, 
thì Nhà nước thực hiện vai trò kiến tạo phát triển, thiết lập môi 
trường ổn định, thuận lợi, phục vụ, hỗ trợ các người dân, doanh 
nghiệp phát triển đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 


(3) Với chức năng đại diện sở hữu toàn dân và chức năng 
quản trị phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp, Nhà nước 
thực hiện quyền sở hữu đối với tài sản công và đóng vai trò là 
chủ sở hữu, chủ đầu tư tham gia hoạt động kinh tế. Còn chức 
năng quản lý kinh tế được Nhà nước thực hiện với tư cách là bộ 
máy kiến tạo phát triển, bộ máy hành chính nhà nước quản lý 
các hoạt động kinh tế đặt trong mối quan hệ toàn diện, mọi mặt 
với các chức năng khác của Nhà nước như chức năng chính trị, 
chức năng xã hội (thể hiện qua các lĩnh vực về văn hóa, y tế, 
giáo dục, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường và sinh thái 
theo định hướng phát triển bền vững)... 

Sự phát triển của kinh tế thị trường trong bối cảnh đất 
nước hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là trong lĩnh vực kinh tế 
tạo ra nhiều cơ hội mới, nhưng cũng làm phát sinh nhiều quan 
hệ mới, vấn đề mới, thách thức mới đòi hỏi Nhà nước phải điều 
chỉnh chức năng quản lý kinh tế của mình cho phù hợp, tập 
trung vào các vấn để sau: 


Thứ nhất, chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước cần 
được điều chỉnh trên cơ sở lý thuyết về nhà nước kiến tạo phát 
triển trên những nội dung cơ bản sau đây: 


195 


(ï) Nhà nước cần điều chỉnh “thay đổi chức năng của mình 
trong quan hệ với thị trường, từ vị thế điều hành trực tiếp bằng 
mệnh lệnh hành chính, các hoạt động kinh tế sang vị thế kiến 
tạo một môi trường phù hợp để nuôi dưỡng thị trường phát 
huy được hết sức mạnh của mình” để dần trở thành Nhà nước 
kiến tạo phát triển trong thực tế; 


(ii) việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước cần 
theo hướng tương hợp với thị trường, tôn trọng các quy luật 
khách quan như quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật 
cung cầu, cũng như công tác chỉ đạo, điều hành dựa chủ yếu 
vào các “tín hiệu” của thị trường....; 


(ii) hoạt động xây dựng, ban hành và thực thi pháp luật, 
chính sách kinh tế cần hướng tới giảm thiểu tối đa các biện 
pháp can thiệp trực tiếp, mang tính hành chính mệnh lệnh và 
tăng cường hơn nữa những quyết sách có tính mềm dẻo, linh 
hoạt, điều chỉnh thị trường theo hướng gián tiếp. 

Thứ hai, sự quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tế là tất 
yếu, nhưng Nhà nước không được, không cần và không nên 
cho mình quyền hành chính hóa nền kinh tế, làm méo mó thị 
trường và làm thay doanh nghiệp, người dân. Nói cách khác, 
Nhà nước cần điều chỉnh để giới hạn và cụ thể hoá chức năng 
quản lý kinh tế của mình bằng các quy định pháp luật, từ đó tự 
tiết chế, giảm dân các biện pháp hành chính can thiệp trực tiếp 
vào thị trường. 

Thứ ba, việc điều chỉnh chức năng quản lý kinh tế của Nhà 
nước cần được nhận thức đồng thời trên cả hai nội dung: 


196 


(ï) tăng cường quản lý kinh tế của Nhà nước thông qua các 
biện pháp cải cách mạnh mẽ bộ máy nhà nước từ cơ cấu, tổ 
chức thực hiện quyền lực công của các nhánh quyền lực đến 
việc cải cách nền hành chính quốc gia, cải cách tư pháp; 


(ii) từng bước loại bỏ dần sự can thiệp trực tiếp, bằng mệnh 
lệnh hành chính của Nhà nước vào các mối quan hệ kinh tế. 


Thứ tư, đổi mới nhận thức về điều chỉnh chức năng quản 
lý kinh tế của Nhà nước cần xuất phát từ sự đổi mới tư duy về 
kinh tế của Đảng trong vai trò lãnh đạo phát triển kinh tế - xã 
hội. Có thể thấy, Đảng hiện diện trong mọi tổ chức chính trị, 
kinh tế - xã hội chủ yếu của đất nước. Đặc biệt, trong lĩnh vực 
kinh tế, Đảng lãnh đạo Nhà nước thực hiện chức năng quản lý 
kinh tế với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý và tổ chức xây dựng, 
phát triển nền kinh tế quốc dân. Còn Nhà nước thể chế hoá 
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành Hiến pháp, 
pháp luật để làm căn cứ pháp lý cho quản lý, điều hành toàn bộ 
nền kinh tế và tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh 
nghiệp thực hiện. 

Đổi mới, nâng cao nhận thức về chức năng quản lý kinh 
tế của Nhà nước trước hết phải bắt đầu từ phía Nhà nước. Để 
hoàn thiện và bảo đảm thực hiện chức năng quản lý kinh tế của 
mình, Nhà nước cần quản lý nền kinh tế với tư duy và nhận 
thức mới, đó là: 

(ï) mỗi người dân, doanh nghiệp đều là chủ thể kinh tế của 
chính mình và họ có quyền tự do, bình đẳng trong mọi hoạt 


197 


động kinh tế, trong các mối quan hệ kinh tế với các chủ thể 
kinh tế khác, kể cả với Nhà nước là chủ thể kinh tế đặc biệt; 

(ii) là người ban hành pháp luật, Nhà nước phải nêu gương 
trong việc tuân theo pháp luật và thông qua pháp luật để bảo 
đảm môi trường pháp lý tự do, bình đẳng, giữ gìn an ninh, trật 
tự kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 


6.2. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 
ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH TẾ 
CỦA NHÀ NƯỚC 

6.2.1. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về kinh tế, bảo đảm 
số lượng, nâng cao chất lượng và tính khả thi trong việc 
thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước 


Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về kinh tế, cơ bản đáp ứng 
yêu cầu của nền kinh tế thị trường hiện đại, bảo đảm số lượng, 
nâng cao chất lượng và tính khả thi của hệ thống pháp luật về 
kinh tế. Việc xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật về kinh 
tế (các văn bản luật và dưới luật, các quy định, quy chế, quy 
chuẩn, điều lệ,...) vừa đồng bộ, đầy đủ về số lượng, vừa bảo đảm 
về chất lượng và có tính khả thi cao luôn là sự mong chờ của 
người dân, doanh nghiệp. 

Người dân, doanh nghiệp, là các chủ thể trong các hoạt 
động kinh tế, là đối tượng chịu tác động và ảnh hưởng nhiều 
nhất từ các quy định pháp luật và chính sách kinh tế do Nhà 
nước ban hành. Hơn ai hết, kỳ vọng vào một hành lang pháp 


196 


lý minh bạch, bao quát, có tầm và hiệu quả, họ đang chờ mong 
Nhà nước ban hành được hệ thống pháp luật về kinh tế đồng 
bộ, thông thoáng, có tính bao quát cao, bảo đảm công bằng, 
bình đẳng về kinh tế, tạo môi trường thuận lợi hơn để họ phát 
huy quyền làm chủ và quyền tự do kinh doanh, làm giàu chính 
đáng. Do vậy, bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng và chất lượng 
cũng như tính khả thi của các văn bản pháp luật sẽ là giải pháp 
tiền để để Nhà nước ta thực thi có hiệu lực, hiệu quả thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong thực tiễn. 
Nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành các văn bản pháp 
luật về kinh tế phục vụ cho việc tổ chức, quản lý và vận hành 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cần tập 
trung vào các định hướng sau đây: 


Một là, tăng cường tính minh bạch, bình đẳng, không phân 
biệt đối xử, đồng thời khắc phục tình trạng văn bản pháp luật 
mới ban hành đã phải sửa hoặc thay đổi, hay chưa ban hành 
đã phát hiện nhiều điều không hợp lý, đòi hỏi phải nghiên cứu 
thêm để hoàn thiện. 

Hai là, bảo đảm tính ổn định, tính dự liệu trước của pháp 
luật về kinh tế, giúp người dân, doanh nghiệp không bị động, 
tránh được tổn thất không đáng có xảy ra với họ, qua đó làm 
tăng lòng tin vào pháp luật và bộ máy quản lý nhà nước. 

Ba là, rà soát, khắc phục sớm tình trạng chồng chéo, mâu 
thuẫn nhau giữa các bộ luật, luật (như: Luật Đầu tư năm 2014, 
Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Xây dựng năm 2014, 


199 


Luật Nhà ở năm 2014.... đã gây không ít khó khăn cho người 
dân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh tế của mình). 


Bốn là, bảo đảm các bộ luật, luật được ban hành phải phù 
hợp với điều kiện cụ thể của đất nước, có tính khả thi trong 
thực tiễn (như sớm hoàn thiện Luật Phá sản năm 2014, hiện 
đang triển khai trong thực tiễn với không ít trở ngại, tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp khó khăn, thua lỗ có cơ hội rút ra 
khỏi thị trường một cách có trật tự, góp phần tái phân phối tài 
sản, thúc đẩy lưu thông vốn trong nền kinh tế, bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp của người lao động và các chủ nợ). 


Năm là, khắc phục sớm tình trạng một số bộ luật, luật vẫn 
còn có quy định chưa phù hợp, tương thích với những nguyên 
tắc của kinh tế thị trường, cũng như với các thông lệ, điều ước 
quốc tế mà Nhà nước đã cam kết (như: Luật Đất đai năm 2013, 
Luật Doanh nghiệp năm 2014, các luật về thuế năm 2019,...). 


Quốc hội sớm xem xét, sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 
năm 2013 và các luật liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng 
đất đai tại đô thị để khác phục các vướng mắc, bất cập, mâu 
thuẫn hiện nay, bảo đảm tính đồng bộ trong hệ thống pháp luật 
về đất đai, quy hoạch đô thị và xây dựng. 


Chính phủ cần tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện 
và trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và 
các luật có liên quan đến quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại 
đô thị. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các nghị định điều chỉnh lĩnh 
vực đất đai, quy hoạch đô thị; chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, 
sửa đổi, bổ sung các thông tư liên quan hiện còn vướng mắc, 


200 


bất cập. Xây dựng khung giá đất phù hợp với giá thị trường. 
Hoàn thiện các phương pháp xác định giá đất bảo đảm khách 
quan, minh bạch, phù hợp với giá thị trường; giá đất được tính 
đúng, tính đủ các giá trị tăng thêm từ các yếu tố lợi thế, trong 
đó có lợi thế về vị trí địa lý, lợi thế do quy hoạch, chuyển mục 
đích sử dụng đất, đầu tư kết cấu hạ tầng. Khắc phục bất cập về 
cơ chế xác định giá thuê đất trong trường hợp cho thuê đất thu 
tiền một lần cho cả thời gian thuê, bảo đảm phù hợp với giá 
thị trường, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước. Nghiên cứu 
thu hẹp các trường hợp cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê, chuyển sang hình thức cho thuê đất thu 
tiền thuê đất hằng năm, bảo đảm nguồn thu ổn định từ đất đai. 
Nghiên cứu cơ chế cơ quan tham mưu xây dựng giá đất độc lập 
với cơ quan thẩm định giá đất. Chỉ đạo các địa phương rà soát, 
đôn đốc các trường hợp chậm hoàn thành nghĩa vụ tài chính 
về đất đai. 


Để nâng cao chất lượng và tính khả thi của hệ thống pháp 
luật về kinh tế, cần bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, 
thống nhất và đồng bộ, dễ hiểu, dễ thực hiện và điều quan trọng 
hơn cả là phải có cơ chế phù hợp, khuyến khích được đông đảo 
người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia trong suốt quá trình 
xây dựng luật. 

Tập trung thể chế hoá bằng pháp luật các nghị quyết 
của Đảng tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương 
khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một 
động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã 


201 


hội chủ nghĩa, về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu 
quả doanh nghiệp nhà nước với các trọng tâm: 


(1) Hoàn thiện pháp luật về sở hữu và phát triển các thành 
phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. 


(2) Hoàn thiện pháp luật để tạo điều kiện cho phát triển 
đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường. 


(3) Hoàn thiện pháp luật để gắn kết tăng trưởng kinh tế với 
bảo đảm phát triển kinh tế bền vững, tiến bộ và công bằng xã 
hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với 
biến đổi khí hậu. 

(4) Hoàn thiện pháp luật cho đẩy mạnh và nâng cao hiệu 
quả hội nhập kinh tế quốc tế. Hoàn thiện pháp luật về kinh tế 
chủ yếu hướng vào các nội dung sau đây: 


Thứ nhất, hoàn thiện pháp luật về sở hữu để thể chế hoá 
chế định tài sản và quyền sở hữu được quy định trong Bộ luật 
Dân sự năm 2015 làm cơ sở tiền để xây dựng cũng như áp dụng 
thống nhất các chế định khác có liên quan nhằm bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ sở hữu tài sản, bảo đảm 
trật tự trong các mối quan hệ kinh tế và giao lưu dân sự của 
người dân, doanh nghiệp. 

Tiếp tục hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2009) nhằm tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt 
động của các cơ quan quản lý nhà nước và thực thi pháp luật; 
nâng cao nhận thức và ý thức tôn trọng pháp luật của những 
người có quyền hoặc lợi ích trong bảo hộ quyền tác giả và 


202 


những người liên quan cũng như của công chúng nói chung; 
bảo đảm nguyên tắc thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo hướng 
kết hợp hài hòa lợi ích công cộng với lợi ích của chủ thể quyển 
trong việc bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 


Thứ hai, rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp 
luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp dân sự theo hướng 
thống nhất, đồng bộ, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các 
bên trong hợp đồng. Tiến hành hoàn thiện pháp luật về đầu tư, 
kinh doanh với việc chủ động cắt giảm, loại bỏ ngay những giấy 
phép trái với quy luật của kinh tế thị trường, tạo môi trường 
thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp chủ động trong đầu tư, 
sản xuất, kinh doanh; thống nhất các văn bản quy phạm pháp 
luật về đầu tư, kinh doanh và cạnh tranh ở các đạo luật như: 
Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Doanh 
nghiệp năm 2014, Luật Quy hoạch năm 2017, Luật Đầu tư công 
năm 2014 và sửa đổi năm 2019, Luật Cạnh tranh năm 2018,... 


Thứ ba, về các loại thị trường. Với hàng hóa, dịch vụ, cần 
chú trọng hình thành khung pháp lý cho phát triển những thị 
trường mới (như trong công nghiệp văn hóa và ngành nghề văn 
hóa) cùng các phương thức giao dịch thị trường hiện đại, các 
tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm và 
môi trường. 

Sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, 
đồng bộ với Bộ luật Dân sự năm 2015, Luật Các tổ chức tín 
dụng năm 2010 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017), để 
thực hiện hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của thị 


203 


trường bất động sản, bảo đảm ngăn chặn và kiểm soát kịp thời 
các hành vi lừa đảo, theo kiểu kinh doanh đa cấp, bảo vệ quyền 
lợi người tiêu dùng. 

Hoàn thiện pháp luật về đất đai để khuyến khích, tạo điều 
kiện thuận lợi cho tích tụ đất nông nghiệp. Xây dựng các quy 
định pháp luật để đẩy mạnh phát triển thị trường quyển sử 
dụng đất, qua việc hình thành thị trường sơ cấp, thứ cấp về 
quyền sử dụng đất, nhất là đất nông nghiệp, thay thế cho cách 
thức giao đất, cho thuê đất trước đây; bảo đảm thị trường đất 
đai hoạt động được công khai, minh bạch, có trật tự. 


Tiếp tục phát triển thị trường tài chính trên cơ sở đổi mới 
và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp lý về hoạt động ngân 
hàng: ban hành chuẩn mực an toàn vốn phù hợp với tiêu chuẩn 
quốc tế; sửa đối, bổ sung quy định về cấp tín dụng, phân loại nợ, 
trích lập; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Luật Bảo hiểm tiền 
gửi năm 2012 và Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012; hoàn 
thiện các quy định về cấp phép thành lập tổ chức tín dụng; sửa 
đối, bổ sung hệ thống kế toán của các tổ chức tín dụng phù hợp 
hơn với chuẩn mực kế toán quốc tế. 


Tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán năm 2010, 
Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2010, Luật Kế toán năm 2015 
và một số luật có liên quan trên cơ sở rà soát, đánh giá hệ thống 
văn bản pháp luật nhằm đẩy nhanh tiến trình tái cấu trúc và 
phát triển thị trường chứng khoán; tiếp tục hoàn thiện các để 
án về thị trường chứng khoán phái sinh; nâng cao chất lượng 
doanh nghiệp niêm yết, tăng cường tính minh bạch trên thị 


204 


trường chứng khoán, đẩy nhanh cổ phần hóa, đấu giá cổ phần 
các doanh nghiệp nhà nước nhằm tạo hàng hóa có chất lượng 
cao cho thị trường; hoàn thiện các cơ chế, chính sách, tạo hành 
lang pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của thị trường bảo 
hiểm; bổ sung các quy định về bảo hiểm bảo lãnh; ban hành 
tiêu chí đánh giá, xếp loại doanh nghiệp bảo hiểm.... 

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tài chính - ngân hàng, bảo 
đảm ổn định vững chắc kinh tế vĩ mô. Nhà nước điều hành chủ 
động, phối hợp linh hoạt chính sách tài khóa với chính sách 
tiền tệ theo hướng tập trung quản lý lĩnh vực tài chính - ngân 
hàng bằng các quy định pháp luật cụ thể hơn và phù hợp với 
sự phát triển mạnh mẽ của các phương thức giao dịch tài chính 
- ngân hàng mới trong kỷ nguyên số như: xu hướng tài chính 
kỹ thuật số, liên kết kinh doanh mới trong cung ứng sản phẩm, 
dịch vụ tài chính, “ngân hàng không giấy”, ngân hàng số,... 


Cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thuế một cách đồng 
bộ, thống nhất, công bằng, hiệu quả, phù hợp với thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, với cam kết hội 
nhập khu vực và thế giới; mức động viên hợp lý nhằm tạo điều 
kiện thúc đẩy sản xuất trong nước và là một trong những công 
cụ quản lý kinh tế vĩ mô có hiệu quả. 

Đồng thời, vừa bảo đảm nguồn thu ngân sách Nhà nước 
đáp ứng nhu cầu chi ngân sách trong tình hình mới, vừa góp 
phần cơ cấu lại thu ngân sách Nhà nước theo hướng ổn định, 
bền vững. Cụ thể, tập trung vào các quy định pháp luật cụ thể 


205 


về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu với các loại thuế suất phù hợp. 


Tiến hành sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Quản lý thuế 
năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, cũng như hệ 
thống văn bản quy định xử lý vi phạm về thuế; trong đó nghiên 
cứu, sửa đổi quy định về thời gian khai thuế. Hoàn thiện pháp 
luật về phí và lệ phí theo hướng khuyến khích việc đầu tư, sản 
xuất, kinh doanh bằng công nghệ cao, hiện đại và áp dụng giá 
dịch vụ phù hợp với cơ chế thị trường; nghiên cứu sửa đổi, bổ 
sung một số quy định của Luật Phí, lệ phí năm 2015 cho phù 
hợp với thực tế như phí bảo vệ môi trường, phí cấp quyền khai 
thác khoáng sản... 


Chủ động hoàn thiện các quy định trong Luật Ngân hàng 
Nhà nước năm 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017) để tăng cường tính độc lập của 
Ngân hàng Nhà nước (trong việc thực thi chính sách, lựa chọn 
công cụ điều hành và trong quan hệ với ngân sách Nhà nước) 
và mục tiêu của Ngân hàng Nhà nước là “ổn định giá trị đồng 
tiền và bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng”, 
qua đó tạo điều kiện để Ngân hàng Nhà nước tập trung và chủ 
động theo đuổi thực hiện các mục tiêu trên. 

Quy định rõ bằng pháp luật việc sử dụng biện pháp hành 
chính và biện pháp kinh tế trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước, qua đó nâng cao hiệu 
quả quản lý của Ngân hàng Nhà nước (cùng với nâng cao hiệu 
quả và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại), 


206 


đồng thời bảo đảm điều hành thị trường tiền tệ và hệ thống 
ngân hàng (thông qua việc thực hiện các chính sách tín dụng, 
lãi suất, tỷ giá, các công cụ của Ngân hàng Nhà nước) phù hợp 
với nguyên tắc thị trường, đúng quy định của pháp luật, phù 
hợp với các cam kết quốc tế (như ở cửa thị trường tín dụng và 
dịch vụ ngân hàng). Theo đó, các biện pháp hành chính được 
áp dụng khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý 
nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối, còn các 
biện pháp kinh tế được sử dụng khi Ngân hàng Nhà nước thực 
hiện chức năng của một ngân hàng Trung ương. 


Trong các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động 
của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là quy định tại Bộ luật Dân 
sự năm 2015, cần thừa nhận nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp 
luật chuyên ngành (pháp luật về tín dụng, ngân hàng). Theo đó, 
khi các văn bản pháp luật cùng điều chỉnh một vấn đề thì văn 
bản pháp luật chuyên ngành sẽ được ưu tiên áp dụng. Cùng với 
đó, bổ sung thêm các quy định bảo đảm đạo đức nghề nghiệp 
và tính minh bạch của hệ thống ngân hàng với việc chú trọng 
nhiều vào hiệu quả thay vì chỉ tập trung cho giải ngân. Sớm 
nghiên cứu, hoàn thiện Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ 
sung năm 2017 theo hướng có quy định rõ ràng và tách biệt về 
xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém với xử lý nợ xấu của các tổ 
chức tín dụng, qua đó tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngân 
hàng thương mại và xử lý nợ xấu có hiệu quả. 


Thứ tư, hoàn thiện pháp luật về tài chính công và đầu tư 
công, chi tiêu ngân sách để khắc phục triệt để cơ chế xin cho 
vẫn đang còn tồn tại, không phù hợp với các yếu tố thị trường. 


207 


Trên cơ sở Luật Quy hoạch năm 2017 đã được ban hành và tôn 
trọng quy luật của kinh tế thị trường, Nhà nước cần tập trung 
vốn cho quy hoạch các ngành hạ tầng thiết yếu là hạ tâng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội và hạ tầng sản xuất, để kiến tạo cho phát 
triển; việc phân bổ nguồn lực cũng cần theo cơ chế thị trường 
để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy việc huy 
động các nguồn lực của xã hội cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh 
phát triển nhằm giảm bớt gánh nặng đầu tư công, góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 


Thứ năm, cần đẩy mạnh hoàn thiện Luật Xử lý vi phạm 
hành chính năm 2012 và các quy định pháp luật cùng các chế 
tài xử phạt khác có liên quan để tăng cường thanh tra, kiểm 
tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về kinh 
tế như: kinh doanh bất hợp pháp, kinh tế ngầm, buôn lậu, làm 
hàng giả, đầu cơ tích trữ quá mức, gian lận thương mại; các 
hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên (như đất đai, khoáng 
sản....) không phép; cung cấp thông tin giả mạo, làm giả các văn 
bản nhà nước; chuyển giá, trốn thuế, tạo nên tình trạng lỗ giả, 
lãi thật, gây thất thu ngân sách, tạo ra sự cạnh tranh không lành 
mạnh giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tác động 
không tốt đến môi trường đầu tư,... Qua đó, duy trì trật tự, kỷ 
cương, bảo đảm cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh 
của người dân, doanh nghiệp đúng pháp luật. Cùng với việc 
hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh, chống độc quyền cần bổ 
sung các quy định pháp luật với chế tài theo hướng tăng nặng 
để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 


208 


Thứ sáu, hoàn thiện pháp luật về khắc phục các khuyết tật 
của kinh tế thị trường, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh năng 
lượng, an ninh lương thực, an ninh môi trường sinh thái, an 
ninh nguồn nước.... góp phần hạn chế các nguy hại đối với sự 
phát triển bền vững của đất nước. Tiếp tục sửa đổi, bổ sung 
các quy định trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 gắn với phát 
triển kinh tế xanh và bảo vệ môi trường sinh thái. Từ nội dung 
các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam, chiến lược 
tăng trưởng xanh, chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu... 
cần thể chế hóa thành khung khổ pháp lý về phát triển bền 
vững, bao trùm cùng với đó là các quy định pháp luật về phát 
triển khoa học và công nghệ sạch, bảo vệ môi trường để tăng 
cường nghiên cứu, ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái 
tạo, phát minh các nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu mới thay thế 


các nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn. 


6.2.2. Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về tổ chức và 
hoạt động của bộ máy nhà nước, về đội ngũ cán bộ, công 
chức góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng 
quản lý kinh tế của Nhà nước 

Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ máy 
nhà nước là trực tiếp góp phần bảo đảm thực hiện chức năng 
quản lý nhà nước về kinh tế. Sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về tổ 
chức, hoạt động của bộ máy nhà nước hiện nay cần quán triệt 


các phương hướng sau đây: 


209 


Thứ nhất, nghiên cứu sửa đối, bổ sung Luật Tổ chức Quốc 
hội năm 2014 theo hướng bảo đảm cho Quốc hội: 


(¡) thực hiện tốt chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề 
quan trọng và giám sát tối cao, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng 
các nguồn lực của đất nước trong lĩnh vực kinh tế với những 
nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể hơn; 

(ii) có cơ chế rõ ràng để giám sát, đánh giá hiệu quả đối 
với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước về kinh tế do 
Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. 


Thứ hai, tiếp tục sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ 
năm 2015 theo hướng luật hóa: 


(¡) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ là cơ 
quan hành chính nhà nước cao nhất trong thực hiện quyền 
hành pháp về kinh tế; 


(ii) thể chế hành chính dân chủ - pháp quyền, với quy định 
rõ trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý hành chính 
nhà nước về kinh tế, góp phần bãi bỏ các thủ tục hành chính 
gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong các hoạt động 
kinh tế. 

Thứ ba, sớm sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 
năm 2014 theo hướng: 

(ï) quy định rõ hơn, bảo đảm các nguyên tắc xét xử độc lập, 
tranh tụng trong xét xử, qua đó góp phần thực hiện nền tư pháp 
trong sạch, nghiêm minh, bảo vệ công lý, các quyền sở hữu tài 
sản, quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; 


210 


(ii) là căn cứ để thúc đẩy việc hoàn thiện pháp luật về tổ 
chức, quy trình giải quyết các xung đột, tranh chấp kinh tế (như 
tòa án kinh tế, dân sự, hành chính), cũng như pháp luật về 
trọng tài kinh tế với việc ưu tiên phương thức giải quyết các 
xung đột, tranh chấp kinh tế bằng thương lượng, đối thoại, hòa 
giải và trọng tài thương mại. Trước mắt, sớm nghiên cứu và 
bổ sung quy định pháp luật về quyền lực và trách nhiệm trong 
thực tế của cơ quan tư pháp, cụ thể là người đứng đầu Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 


Thứ tư, cụ thể hoá các quy định pháp luật về phân cấp, phân 
quyển trên nguyên tắc xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, cần 
sửa đổi, hoàn thiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương đồng 
bộ, phù hợp với Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức Chính 
phủ theo hướng giảm các cơ quan quản lý trung gian ở Trung 
ương và phân nhiều quyền cho địa phương, giúp địa phương 
tự chủ hơn trong các quyết sách về kinh tế - xã hội trên địa bàn 
theo hướng: 


(¡) phân cấp, phân quyền cần rành mạch, rõ ràng hơn, tránh 
chung chung, gây lúng túng trong điều hành, xử lý công việc ở 
địa phương. Quốc hội và Chính phủ nên tập trung nhiều hơn 
vào xử lý những vấn đề lớn về kinh tế ở tầm vĩ mô, còn chính 
quyền địa phương trực tiếp cung cấp dịch vụ công, bảo đảm 
phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp ở địa phương mình; 

(ii) phân cấp, phân quyển không nên máy móc, phải bảo 
đảm hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động, chống tập trung 


211 


quan liêu ở Trung ương và chống cục bộ, ÿ lại, đùn đẩy ở các 
cấp chính quyền địa phương. 


Thứ năm, hoàn thiện pháp luật về đội ngũ cán bộ, công chức 
quản lý nhà nước về kinh tế. Trước mắt, bổ sung, hoàn thiện 
Luật Cán bộ, công chức theo hướng tập trung nâng cao hơn 
nữa chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thay đổi nội dung 
tuyển dụng công chức, bảo đảm tuyển dụng và xây dựng được 
đội ngũ cán bộ, công chức thực nghiệp, có năng lực chuyên 
môn, hết lòng tận tụy phục vụ người dân, doanh nghiệp, biết 
lo lắng, trăn trở với thời cuộc; tạo động lực cho cán bộ, công 
chức tận tâm, tận lực với công việc nâng cao trách nhiệm, hoàn 
thành nhiệm vụ với chất lượng cao; thường xuyên tiến hành 
rà soát chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức với tiêu chuẩn và 
tiêu chí cụ thể, qua đó loại bỏ được những cán bộ, công chức 
vô cảm, có trình độ, phẩm chất yếu kém trong bộ máy quản lý 
nhà nước về kinh tế. 


Về lâu dài, cần nghiên cứu theo hướng tách Luật Cán bộ, 
công chức làm hai luật: 


(ï) Luật Cán bộ lãnh đạo, quản lý nhà nước về kinh tế để 
bảo đảm mọi hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế đều có cán 
bộ lãnh đạo, quản lý của Nhà nước chịu trách nhiệm cá nhân 
cụ thể, rõ ràng; 

(ii) Luật Công chức nhà nước để có chính sách cụ thể về thi 
tuyển có cạnh tranh, về chấm dứt việc tuyển dụng công chức 
suốt đời, qua đó thu hút và sử dụng được đội ngũ công chức 
chuyên nghiệp với năng lực nghiệp vụ, chuyên môn cao. Sớm 


212 


nghiên cứu bổ sung Luật Công vụ với các quy định điều chỉnh 
hoạt động và chế độ công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức 
trong thực hiện nhiệm vụ công của mình. 


Trên cơ sở phân định rõ nội dung chức năng quản lý kinh tế 
của Nhà nước, trước mắt cần tập trung thể chế hoá, tiêu chuẩn 
hóa đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về kinh tế cho hai 
đối tượng, đó là: cán bộ lãnh đạo, quản lý và công chức thừa hành 
các cấp. Từ đó, xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn chức danh và 
tiêu chí đánh giá có tính pháp lý cho từng loại cán bộ, công chức 
quản lý nhà nước về kinh tế trên cả hai mặt cơ bản là năng lực, 
trình độ chuyên môn và phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp. 


6.3. BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ TỔ CHỨC THỊ HÀNH 
PHÁP LUẬT TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG 
QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 


6.3.1. Bảo đám hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật 
liên quan đến việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của 
Nhà nước 


Để bảo đảm hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về phân 
công, phối hợp, kiểm soát quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp 
trong việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước, 
trước hết cần chú trọng thực hiện các giải pháp sau đây: 

Một là, Quốc hội cần thực hiện đúng những nhiệm vụ và 
quyền hạn của mình đã được ghi nhận rõ ràng trong hiến pháp 
và pháp luật có liên quan, đó là quyết định các vấn để quan 
trọng về kinh tế của đất nước và giám sát tối cao đối với các hoạt 


213 


động kinh tế của Nhà nước, tránh để xảy ra tình trạng thành lập 
thêm cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế thuộc Chính phủ. 
Có quy trình cụ thể trong việc đưa các vấn đề cần trình ra xin 
ý kiến để Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm các dự thảo 
trình ra có căn cứ khoa học, mang tính khả thi cao, không làm 
mất nhiều thời gian họp Quốc hội và phòng ngừa Quốc hội dễ 
đãi trong việc thông qua các quyết định của mình. 


Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm 
của Quốc hội trong việc xây dựng pháp luật về kinh tế theo 
hướng: tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách ở: Ủy 
ban Pháp luật, Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài 
chính và Ngân sách của Quốc hội với chất lượng, trình độ năng 
lực cao về lý luận, thực tiễn; nghiên cứu, có cơ chế và triển khai 
sớm việc phân công, phối hợp bốn ủy ban này cũng như cá 
nhân các đại biểu Quốc hội chuyên trách ở đây trực tiếp chuẩn 
bị các dự thảo Luật theo phân công để trình Quốc hội với các 
điều khoản cụ thể, có thể áp dụng ngay được, hạn chế đến mức 
tối đa việc phải “nhờ” Chính phủ, các bộ về kinh tế ban hành 
các nghị định, thông tư hướng dẫn mới được thực hiện. 


Thực hiện nghiêm các quyết định và giám sát chặt chẽ việc 
phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chia giữa ngân sách trung 
ương và ngân sách địa phương thông qua đổi mới cơ chế quản 
lý ngân sách Nhà nước phù hợp với pháp luật về ngân sách Nhà 
nước, pháp luật khác có liên quan, cũng như các quy định cụ 


thể về giám sát ngân sách Nhà nước của cộng đồng. 


214 


Triển khai trong thực tế việc tăng cường kỷ luật ngân sách, 
qua đó nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm cụ thể của Quốc 
hội về quản lý, giám sát thu, chi ngân sách Nhà nước tới từng 
mục thu, từng khoản chỉ cho các dự án đầu tư, từng bước giảm 
bội chi, tiến tới bảo đảm cân đối hợp lý thu - chi ngân sách. 


Hai là, Chính phủ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy 
quản lý hành chính nhà nước về kinh tế với việc xác định cải 
cách hành chính nhà nước là trọng tâm và tập trung thực hiện 
việc lập và điều phối chính sách kinh tế theo khung khổ pháp 
luật đã được ban hành, góp phần quyết định đến sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội đất nước. 


Do đó, thời gian tới cần đẩy nhanh xây dựng và hoàn thiện 
Chính phủ kiến tạo, liêm chính với việc chuyển đổi mạnh mẽ từ 
nền hành chính chỉ đạo, điều hành sang nền hành chính phục 
vụ và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải 
cách hành chính nhà nước, làm cho bộ máy quản lý nhà nước 
về kinh tế trở nên gọn nhẹ hơn nữa, bảo đảm hợp lý, thiết thực, 
xuất phát từ yêu cầu công việc. Từ đó, có căn cứ sắp xếp vị trí 
việc làm và sử dụng đúng cán bộ, công chức sao cho có hiệu quả 
hơn, với chất lượng cao hơn. 


Trên khung khổ pháp luật về kinh tế, việc lập và điều phối 
chính sách kinh tế (theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội trung và dài hạn 5 năm, hằng năm, các 
chương trình quốc gia với hệ thống các giải pháp, cơ chế, chính 
sách cụ thể để điều hành nền kinh tế, bảo đảm thực hiện các 
mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra) của Chính phủ cần tập trung 


215 


triển khai theo hướng: cung cấp thông tin và dự báo sớm cho 
người dân, doanh nghiệp về chính sách dự kiến ban hành; 
tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức, cơ quan 
có liên quan về dự thảo chính sách; đưa ra những đánh giá hỗ 
trợ và đề xuất các phương án lựa chọn chính sách; tiếp nhận 
phản hồi, hoàn thiện và ban hành quyết định chính sách; kiểm 
tra, giám sát quá trình thực hiện quyết định chính sách đã ban 
hành. Ngoài ra, tính kỷ luật, kỷ cương, tính công khai, minh 
bạch, tính dự liệu được và tính trình tự chặt chẽ là những yêu 
cầu bắt buộc, không thể thiếu được trong suốt quá trình Chính 
phủ lập và điều phối chính sách (trước, trong và sau khi ban 
hành quyết định chính sách). 


Để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô với việc duy trì lạm phát 
ở mức vừa phải là mục tiêu cuối cùng, cần sớm có cơ chế phù 
hợp để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam độc lập hơn với Chính 
phủ, cụ thể là xây dựng Luật Ngân hàng Trung ương thay cho 
Luật Ngân hàng Nhà nước. Về lâu dài, nghiên cứu tách Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam khỏi Chính phủ (có thể trực thuộc 
Quốc hội) để trở thành Ngân hàng Trung ương độc lập với 
Chính phủ, bảo đảm cho việc thực thi chính sách tiền tệ một 
cách mềm dẻo, linh động, chủ yếu theo tín hiệu của thị trường 
và khách quan so với chính sách tài khóa do Chính phủ điều 
hành. Cần quy định theo hướng phân biệt rõ hơn ngân hàng 
thương mại và ngân hàng đầu tư, để quản trị rủi ro nghiêm ngặt 
và quản lý chặt chẽ việc các ngân hàng thương mại đầu tư vào 
các lĩnh vực chứng khoán và bất động sản. 


216 


Kiên quyết xoá bỏ triệt để việc can thiệp trực tiếp của các 
bộ, ủy ban nhân dân các địa phương vào doanh nghiệp nhà 
nước và doanh nghiệp có phần vốn nhà nước sản xuất, kinh 
doanh trước đây trực thuộc các bộ, ủy ban nhân dân. Bởi lẽ nếu 
còn sự can thiệp này sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ quan 
quản lý nhà nước về kinh tế còn có cơ hội tham nhũng, hình 
thành các nhóm lợi ích, các doanh nghiệp “sân sau”, nhiều khi 
quên đi nhiệm vụ chính của mình là quản lý nhà nước mà can 
thiệp hành chính (cả gián tiếp, trực tiếp) vào sản xuất, kinh 
doanh nhưng không chịu bất cứ trách nhiệm cụ thể nào; các bộ, 
ủy ban nhân dân các địa phương cần phải tập trung vào chức 
năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế theo lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách. 


Nên cân nhắc về địa vị pháp lý hiện nay của thiết chế 
Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan 
thuộc Chính phủ. Nghiên cứu, sửa đổi và hoàn thiện pháp luật 
về quản lý vốn và tài sản công để có căn cứ khoa học bảo đảm 
cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ quản lý vĩ mô về kinh tế; qua đó, tạo ra 
sự bình đẳng thực sự giữa doanh nghiệp nhà nước với các loại 
hình doanh nghiệp khác. 


Cần xác định rõ hơn chức năng, mối quan hệ trong quản lý 
kinh tế giữa hành chính Trung ương và hành chính địa phương. 
Đối với các địa phương, cần tiếp tục hoàn thiện việc tập trung 
sự quản lý nhà nước trực tiếp đối với các ngành, lĩnh vực kinh 
tế nhiều hơn nữa vào ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện để bớt 
các sở, ban, phòng. Tránh tái diễn tình trạng rập khuôn theo 


217 


đầu mối ở Chính phủ có cơ quan gì thì ở địa phương có cơ quan 
tương tự. 


Kiên quyết đề cao kỷ luật hành chính, khắc phục tình trạng 
“trên bảo, dưới không nghe”, “trên nóng, dưới lạnh, giữa thờ ơ” 
trong bộ máy quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. 
Trong quản lý nhà nước, mệnh lệnh hành chính của lãnh đạo 
cấp trên thường thể hiện ở những quy định quản lý có tính chất 
chung để điều tiết toàn bộ nền kinh tế, bảo đảm lợi ích của toàn 
xã hội, đồng thời cũng thể hiện ở những văn bản pháp quy cá 
biệt nhằm chỉ đạo việc giải quyết những vụ việc đặc thù theo 
đúng quy định pháp luật về quản lý hành chính. Việc bảo đảm 
tuân thủ và thi hành triệt để mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên là 
một yêu cầu hàng đầu để bảo đảm sự vận hành thông suốt của 
cả bộ máy quản lý hành chính nhà nước về kinh tế. 


Ba là, triển khai thực hiện quyền lực và trách nhiệm trong 
thực tế của các cơ quan tư pháp, kiên quyết xử lý nghiêm minh 
các hành vi không tuân thủ các quy định pháp luật về kinh tế. 
Đây là nhiệm vụ không thể thiếu trong chức năng quản lý kinh 
tế của Nhà nước. Nhiệm vụ này bao gồm hoạt động thanh tra, 
kiểm tra, kiểm sát, kiểm toán và giám sát sự tuân thủ quy định 
pháp luật về kinh tế đối với các hoạt động kinh tế của các cá 
nhân, tổ chức trên thị trường, các mối quan hệ kinh tế giữa 
Nhà nước với người dân, doanh nghiệp và bao gồm cả hoạt 
động giám sát, kiểm soát giữa các cơ quan trong bộ máy quản lý 
nhà nước về kinh tế. Như vậy, đối tượng xử lý không chỉ là các 
cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật trên thị trường 


218 


mà còn có thể là những sai phạm phát sinh trong hoạt động của 
các cơ quan quản lý nhà nước. 


Các hành vi không tuân thủ các quy phạm pháp luật về 
kinh tế có thể diễn ra trong nhiều điều kiện khác nhau, dưới 
những hình thức và thể hiện khác nhau. Không loại trừ những 
vấn đề mà phát sinh nhưng chưa được pháp luật quy định về 
phương thức xử lý, chế tài xử phạt. Vì vậy, hoạt động xử lý các 
hành vi vi phạm thể chế kinh tế luôn đòi hỏi sự đổi mới và hoàn 
thiện không ngừng của các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt 
là việc nâng cao trách nhiệm của những cán bộ, công chức trực 
tiếp giải quyết và xử lý các vi phạm. 

Thông thường, thông qua các quy định xử phạt với chế tài 
cụ thể, những vi phạm hay các hành vi không tuân thủ pháp luật 
về kinh tế có thể được thi hành nghiêm túc với tinh thần trách 
nhiệm cao của cơ quan chuyên trách. Tuy việc xử lý vi phạm 
cần phải nghiêm minh với các chế tài đủ sức răn đe, nhưng các 
chế tài đó cũng cần hướng tới việc giáo dục tuân thủ pháp luật, 
phù hợp với truyền thống nhân văn và đề cao đạo đức của dân 
tộc, với chuẩn mực của tiến bộ xã hội. Yêu cầu vừa cứng rắn, 
vừa mềm dẻo trong thi hành trọng trách này đòi hỏi mỗi cán 
bộ, công chức trong các cơ quan kiểm tra, kiểm soát xử lý vi 
phạm phải thường xuyên, liên tục trau dồi chuyên môn nghiệp 
vụ, nâng cao kiến thức và đạo đức nghề nghiệp để có thể xử lý 
tình huống vừa thấu tình, vừa đạt lý và công tâm. 

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm 


“cầm cân nảy mực” và trách nhiệm giải trình của các cơ quan 


219 


quản lý nhà nước trong khi thực hiện nhiệm vụ giải quyết và xử 
lý các vi phạm pháp luật về kinh tế, cơ chế và chế tài cụ thể xử 
lý những sai phạm, cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại 
khi gây ra hậu quả cho người dân, doanh nghiệp của cá nhân và 
tổ chức quản lý nhà nước cũng cần được tiếp tục được làm rõ 
và có quy định cụ thể hơn. Chỉ có như vậy, mới nâng cao được 
trách nhiệm của cá nhân cán bộ, công chức, của các cơ quan tư 
pháp, góp phần bảo đảm của Nhà nước trong bảo vệ công lý, 
bảo vệ pháp luật về kinh tế. 


Xây dựng cơ chế giải quyết có hiệu quả các xung đột, tranh 
chấp kinh tế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, 
tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển sản xuất, kinh 
doanh. Trong số các cơ quan đảm trách việc giải quyết các xung 
đột, tranh chấp kinh tế, cần để cao vai trò của Tòa án nhân dân 
(cơ quan xét xử), Viện kiểm sát nhân dân (cơ quan công tố), các 
cơ quan điều tra vì các tổ chức này đều có chức năng, nhiệm 
vụ và quyền hạn của riêng mình theo quy định của Hiến pháp 
và pháp luật khi triển khai thực hiện các hoạt động tư pháp 
liên quan đến kinh tế. Tuy nhiên, cần nâng cao hơn nữa vị thế 
thực sự của Tòa án nhân dân, bảo đảm cho cơ quan này giữ 
vị trí trung tâm, đóng vai trò quyết định trong triển khai thực 
hiện quyền tư pháp. Mặt khác, sự phối hợp thống nhất và chặt 
chẽ giữa các cơ quan xét xử và công tố trên nền tảng pháp luật 
nghiêm minh sẽ tạo cơ sở bền vững cho bảo vệ công lý, bảo vệ 
pháp luật, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ kỷ cương, trật 
tự của xã hội nói chung và hoạt động kinh tế nói riêng. 


220 


Ngoài ra, trong quá trình tiến hành thực hiện quyền tư 
pháp, tòa án nhân dân các cấp cần có chính sách tập trung 
phân loại các vụ việc xung đột, tranh chấp kinh tế, qua đó triển 
khai rộng rãi việc tư vấn cho các bên liên quan đến các vụ việc 
đó theo hướng khuyến khích áp dụng các biện pháp với thứ tự 
quy trình từ thương lượng, đối thoại, hòa giải cho đến trọng 
tài, trước khi đưa ra tòa án xét xử. Coi trọng và đề cao hơn nữa 
phương thức hòa giải thương mại và trọng tài thương mại trong 
giải quyết các xung đột, tranh chấp kinh tế. Cần ưu tiên và tập 
trung cho việc giải quyết sớm các xung đột, tranh chấp kinh tế, 
tránh các thiệt hại không đáng có về thời gian, công sức, lãng 
phí tiền bạc không chỉ của người dân, doanh nghiệp liên quan 
đến tranh chấp mà của cả xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả 
xét xử của tòa án trong bảo vệ công lý. 

6.3.2. Bảo đảm hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về 
kinh tế trong việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của 
Nhà nước 


Để bảo đảm hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về kinh tế, 
trước hết cần tập trung thực hiện các giải pháp sau đây: 


Một là, tạo lập môi trường thuận lợi cho đầu tư, kinh 
doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh. Pháp luật về đầu tư, 
kinh doanh đã tạo ra mặt bằng pháp lý chung cho các loại hình 
doanh nghiệp, bảo đảm sự bình đẳng về pháp lý trong kinh 
doanh của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, giữa 
doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài. Việc áp dụng và triển khai trong thực tế các Luật Đầu tư 


VÌ 


năm 2014, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và một số quy định 
pháp luật về đầu tư, kinh doanh ở một số luật có liên quan khác 
đã áp dụng chung cho tất cả doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế là minh chứng rõ ràng cho điều đó. 


Ngoài ra, Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo, điều hành theo 
hướng kiên trì thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia theo tinh thần: Nghị quyết số 19-2014/NQ-CP 
ngày 18 tháng 3 năm 2014 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia; Nghị quyết số 19-2015/NQ-CP ngày 12 tháng 3 
năm 2015 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia hai năm 2015 - 2016; Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP 
ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; 
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2017 về 
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2017, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 19-2018/ 
NQ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 về tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những 
năm tiếp theo; đặc biệt là tập trung triển khai Nghị quyết số 
02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về tiếp 


VÀ) 


tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong đó “phấn đấu 
môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh nước ta thuộc 
nhóm ASEAN 47, với yêu cầu các bộ, ngành và các địa phương 
tích cực triển khai thi hành, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa 
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa phát triển, để thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài có 
trình độ khoa học công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng và 
thân thiện với môi trường vào nước ta đầu tư và tham gia liên 
kết sản xuất, kinh doanh. 


Hai là, triển khai thực thi pháp luật về quản lý tài chính 
công, tài sản công và đầu tư công. Trên cơ sở bổ sung và hoàn 
thiện Luật Đầu tư công năm 2014 và sửa đổi năm 2019, Luật 
Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Quản lý, sử dụng tài sản 
công năm 2017, Luật Đấu thầu năm 2013 cần thể chế hóa và 
triển khai thực hiện theo hướng: nâng cao năng lực đồng thời 
phân định rõ hơn trách nhiệm của cá nhân và trách nhiệm của 
các cơ quan quản lý nhà nước; quy định về việc chủ động giải 
trình và nội dung cụ thể phải giải trình khi có vấn đề xảy ra liên 
quan đến quản lý tài chính công, nhất là quản lý ngân sách Nhà 
nước và tài sản công; bảo đảm đấu thầu công khai, minh bạch 
trong thực tế để lựa chọn xứng đáng nhà đầu tư dự án xây dựng 
- chuyển giao (BT), xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT); 
tăng cường sử dụng các quy định của Luật Kiểm toán độc lập 
năm 2011, sau khi đã kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm 
toán Nhà nước năm 2015 và sửa đổi năm 2019. 


223 


Sớm bổ sung các quy định chỉ tiết ở các văn bản quy phạm 
pháp luật có liên quan về trách nhiệm giải trình của các cơ quan 
nhà nước trong việc quản lý ngân sách và tài sản công, nhất 
là trong quản lý chi tiêu công. Có chế tài xử lý cụ thể, theo 
hướng tăng nặng hình phạt cả về chính trị và kinh tế, chủ yếu 
bằng hình sự và trách nhiệm bồi thường đây đủ về vật chất, đối 
với người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước thiếu trách 
nhiệm để xảy ra tham nhũng, thất thoát, lãng phí quản lý tài 
chính công, tài sản công và đầu tư công, kiên quyết không xử lý 
các vi phạm theo kiểu khép kín nội bộ, phê bình, kiểm điểm và 
rút kinh nghiệm, không tương ứng với hậu quả đã gây ra. 


Tập trung cơ cấu lại đầu tư công và triển khai đầu tư công 
theo hướng: phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an toàn nợ công và ưu 
tiên cho dự án trọng điểm quốc gia như quốc phòng, an ninh, 
bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, 
bảo vệ môi trường, đồng thời phù hợp với các kế hoạch cơ cấu 
lại nền kinh tế và huy động vốn; sử dụng vốn ngân sách Nhà 
nước như là vốn mồi để khai thác tối đa các nguồn vốn trong 
xã hội, nhất là kinh tế tư nhân trong nước và nước ngoài. Thực 
hiện việc quản lý đầu tư công theo các chuẩn mực và thông lệ 
quốc tế, bảo đảm đến trước năm 2020 đạt chất lượng tương 
đương trung bình của các nước ASEAN-4, trong đó cần đổi 
mới và áp dụng sớm cách thức lập, thẩm định, đánh giá và lựa 
chọn các dự án đầu tư công. 


Quản lý và thực hiện đầu tư công cần bảo đảm nguyên tắc 
vốn của Nhà nước chỉ tập trung vào các lĩnh vực mà thị trường 


224 


hoạt động không hiệu quả hay không thể hoạt động. Ngoài ra, 
Nhà nước cần phân bổ các nguồn lực của mình vào các ngành 
khoa học - kỹ thuật cao, các lĩnh vực có năng lực dẫn dắt việc cơ 
cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại. Đặc biệt, nên lựa chọn 
một số doanh nghiệp nhà nước lớn để đẩy mạnh cổ phần hóa, 
thu hút các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước tham gia 
góp vốn không hạn chế cho hình thành các doanh nghiệp đa sở 
hữu quy mô lớn. Qua đó, rút vốn về cho Nhà nước tập trung 
vào các mục tiêu kinh tế - xã hội quan trọng khác, phục vụ cho 
phát triển bền vững đất nước. 


6.3.2.1. Bảo đảm hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật 
về quy hoạch và cải cách hành chính trong việc thực hiện 
chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước 

Trên cơ sở Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực thi hành 
từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, cần thể chế hoá và hoàn thiện 
pháp luật về quy hoạch theo hướng: Tạo sự thống nhất trong 
chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương; tăng cường 
liên kết vùng, phát huy tối đa tiểm năng và lợi thế của từng 
vùng, từng địa phương; phát huy hiệu quả trong khai thác và sử 
dụng nguồn lực của đất nước để thúc đẩy phát triển bền vững, 
góp phần bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đối khí hậu. 

Mặt khác, cần triển khai thực hiện Luật Quy hoạch 
năm 2017 với các quy định thống nhất và phù hợp với các văn 
bản quy phạm pháp luật khác, bảo đảm là công cụ hỗ trợ đắc 
lực, giúp quản lý phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, 
khác phục tình trạng quản lý chia cắt, cục bộ ngành và tính cát 


222 


cứ địa phương; góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn để xung 
đột lợi ích, xung đột mang tính liên ngành, xung đột giữa các 
địa phương. 


Vận dụng linh hoạt, hợp lý các yếu tố, các quy luật của kinh 
tế thị trường vào cải cách hành chính, qua đó thể chế hoá các 
quy định quy phạm pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, tính 
đồng bộ, tính khả thi, tính hiệu quả, tạo môi trường pháp lý 
thuận lợi cho các mối quan hệ kinh tế, các hoạt động kinh tế 
phát triển lành mạnh. Để bảo đảm tính phục vụ của các cơ 
quan quản lý nhà nước về kinh tế đối với người dân, doanh 
nghiệp, cần triển khai thực hiện nghiêm tính công khai, minh 
bạch trong quy trình thực hiện các thủ tục hành chính, bảo 
đảm tính nhanh chóng, kịp thời với chi phí thực hiện thấp. Tiếp 
tục đẩy mạnh rà soát, loại bỏ sớm các thủ tục hành chính rườm 
rà, lỗi thời cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội và tiến hành áp 
dụng rộng rãi cơ chế một cửa, một dấu vào quá trình cải cách 
hành chính. Cần đổi mới tư duy và phương pháp xây dựng các 
thủ tục hành chính sao cho các quy định hồ sơ, thủ tục đơn 
giản, dễ hiểu và dễ thực hiện, bảo đảm sự hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp là tiêu chuẩn để tiếp tục hoàn thiện công tác 
cải cách hành chính của Chính phủ trong thời gian tới. 

6.3.2.2. Tạo lập các điễu kiện bảo đảm thực hiện chúc năng 
quản lý kinh tế của Nhà nước 

Để hoàn thiện và bảo đảm thực hiện chức năng quản lý 


kinh tế của Nhà nước, góp phần nâng cao quản lý nhà nước về 


226 


kinh tế, cần tập trung giải quyết tốt một số giải pháp về tạo lập 
các điều kiện bảo đảm, đó là: 

- Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy và 
mở rộng dân chủ trong việc thực hiện chức năng quản lý kinh 
tế của Nhà nước 

Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm các điều kiện cho hoàn 
thiện và bảo đảm thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà 
nước. Do đó, cần giải quyết đúng đắn mối quan hệ của đảng 
cầm quyền với các tổ chức kinh tế - xã hội trong điều kiện nhất 
nguyên chính trị với tư cách là Đảng duy nhất lãnh đạo mọi 
mặt của hoạt động kinh tế - xã hội và chức năng quản lý kinh 
tế của Nhà nước cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Vì vậy, để 
Nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý kinh tế của mình, 
sự sáng suốt của Đảng là điều kiện tiên quyết, tác động tích cực 
đến hiệu quả, chất lượng các chính sách được triển khai trong 
thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường trong 
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Do vậy, đòi hỏi tư duy kinh 
tế và năng lực lãnh đạo kinh tế của Đảng sáng suốt, quyết định 
đúng đắn, khoa học, không chủ quan, duy ý chí mà dựa trên 
những luận cứ, luận chứng rõ ràng, nhất quán cả về lý luận và 
thực tiễn. 


Bên cạnh đó, bản thân Đảng cũng cần tự chỉnh đốn, đổi 
mới, nâng cao nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên 
tắc tập trung dân chủ trong Đảng khi thực hiện lãnh đạo nói 
chung, lãnh đạo kinh tế nói riêng. Tiếp tục điều chỉnh, hoàn 
chỉnh chức năng, nhiệm vụ và tổ chức hoạt động của các cấp 


2 / 


ủy trong lãnh đạo phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó phân định 
rõ ràng và bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất về kinh tế của Đảng 
với chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước và quyền làm chủ 
trong kinh tế của nhân dân. Việc điều chỉnh cần diễn ra thường 
xuyên, liên tục để bảo đảm cho năng lực lãnh đạo kinh tế của 
Đảng phù hợp hơn với xu thế phát triển cũng như ứng phó kịp 
thời với những diễn biến khó lường về địa - kinh tế - chính trị 
toàn cầu. Đặc biệt, việc đổi mới tư duy, nhận thức của Đảng ta 
nói chung, của các cán bộ Đảng cấp cao nói riêng trong lãnh 
đạo nền kinh tế đất nước về quản lý kinh tế là điều kiện quan 
trọng, góp phần hoàn thiện và bảo đảm thực hiện chức năng 
quản lý kinh tế của Nhà nước. 


Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế ngày càng được quan tâm, 
nhất là trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
sâu rộng. Hiện nay, dân chủ ở nước ta đã và đang được đề cao 
về mặt lý luận, nhưng cần được triển khai thực hiện trong thực 
tế, không chỉ là phát huy chung chung sự tham gia đóng góp, đề 
xuất ý kiến về xây dựng, thực thi pháp luật, chính sách về kinh 
tế của nhân dân. Do đó, cần tiếp tục phát huy dân chủ trong 
xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
của dân, do dân, vì dân, để dân chủ thực sự đi vào thực tiễn 
đời sống kinh tế - xã hội. Nói cách khác, phát huy và mở rộng 
dân chủ trong kinh tế là điều kiện không thể thiếu được để góp 
phần hoàn thiện và bảo đảm thực hiện chức năng quản lý kinh 
tế của Nhà nước. 


228 


- Bảo đảm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện 
chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước 


Xét đến cùng, đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ 
lãnh đạo trong quản lý nhà nước về kinh tế, là nhân tố quyết 
định thành công hay thất bại trong tiến trình hoàn thiện và bảo 
đảm thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước. Để 
hoàn thiện và bảo đảm thực hiện chức năng quản lý kinh tế của 
Nhà nước, cần coi trọng chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức 
quản lý nhà nước kinh tế trên tất cả các phương diện liên quan 
đến: xây dựng chính sách, pháp luật; thực thi chính sách, pháp 
luật và bảo vệ công lý, bảo vệ pháp luật trong việc thực hiện 
chính sách, pháp luật về kinh tế. 


Một trong những điều kiện cơ bản để hoàn thiện và bảo 
đảm thực hiện chức năng quản lý kinh tế của mình là Nhà nước 
phải đổi mới để xây dựng được một đội ngũ cán bộ, công chức 
quản lý nhà nước về kinh tế có đầy đủ năng lực và phẩm chất, 
đáp ứng những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường hiện đại, phát 
triển dựa ngày một nhiều vào tri thức. Năng lực chuyên môn và 
phẩm chất đạo đức là điều không thể thiếu trong mỗi cán bộ, 
công chức quản lý nhà nước về kinh tế. Năng lực chuyên môn 
được đòi hỏi ở đây chính là tầm cao về trình độ năng lực trí tuệ, 
tư duy và trình độ năng lực nghiệp vụ của các cán bộ, công chức 
quản lý nhà nước về kinh tế. Phẩm chất đạo đức sẽ giúp cho họ 
tránh rơi vào chủ nghĩa cá nhân, biết đặt lợi ích của mình gắn 


liên với lợi ích của Nhà nước, của nhân dân. 


229 


Trong đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức 
quản lý nhà nước về kinh tế, cần bảo đảm chất lượng đội ngũ 
này ngay từ ban đầu, thông qua thực hiện công tác quy hoạch, 
kế hoạch xây dựng và tuyển chọn, bao gồm: dự báo tình hình 
cán bộ, công chức, tạo nguồn thông qua thi tuyển và tiến cử, 
đào tạo bồi dưỡng, sử dụng,... Đây là biện pháp rất cần thiết 
để đội ngũ cán bộ, công chức không bị hụt hãng, bảo đảm tính 
liên tục, chất lượng và hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước 
về kinh tế. Nên coi quản lý nhà nước về kinh tế trong nền kinh 
tế thị trường là quản lý mang tính đặc thù và do đó cần có yêu 
cầu cao về đức và tài khi tuyển chọn cán bộ, công chức quản lý 
nhà nước về kinh tế; đặc biệt, coi tuyển chọn cán bộ lãnh đạo 
như tuyển chọn nhân tài. 


Sử dụng và đánh giá cán bộ, công chức quản lý nhà nước 
về kinh tế là những biện pháp không thể thiếu được trong việc 
nâng cao năng lực và phẩm chất của đội ngũ này. Bố trí và sử 
dụng cán bộ, công chức phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn và sở 
trường, phù hợp giữa trình độ năng lực với đòi hỏi của công 
việc; có chính sách tiền lương và đãi ngộ thích đáng, thưởng 
phạt rõ ràng, kịp thời, trên cơ sở căn cứ vào hiệu quả công việc, 
đặc biệt là hiệu quả về kinh tế. Công tác đánh giá cán bộ, công 
chức phải chủ yếu căn cứ vào vị trí việc làm cụ thể của từng 
người, dựa trên nhận xét của tập thể có thẩm quyển và quyết 
định cuối cùng là của người lãnh đạo trực tiếp cao nhất với việc 
chịu trách nhiệm đến cùng, nên đòi hỏi sự công tâm, khách 
quan, tránh thái độ thành kiến. 


230 


Sớm tập trung vào việc cụ thể hoá quy định pháp luật về 
chế độ thủ trưởng các cơ quan trong bộ máy quản lý nhà nước 
về kinh tế trên cơ sở xác định rõ chức năng, thẩm quyền, trách 
nhiệm, quyền hạn của từng cơ quan này. Trong đó quy định rõ 
hơn, với các chế tài cụ thể về người lãnh đạo chịu trách nhiệm 
đến cùng trong quản lý nhà nước về kinh tế (đền bù thiệt hại 
kinh tế, hành chính, hình sự); tránh để tình trạng xử lý quá nhẹ, 
không có tác dụng răn đe như thời gian qua. 


Trong công cuộc xây dựng đất nước, chúng ta đang thực 
hiện một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 
Nền kinh tế thị trường ở đây chứa đựng cả mặt tích cực và tiêu 
cực. Kinh tế thị trường có chiều hướng thúc đẩy chủ nghĩa cá 
nhân phát triển, thúc đẩy xu hướng thương mại hóa các quan 
hệ xã hội và thúc đẩy con người chạy theo đồng tiền bằng mọi 
giá. Với chiều hướng như vậy, nếu không có biện pháp đủ mạnh 
để ngăn chặn, chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm trong hàng ngũ 
cán bộ lãnh đạo, công chức quản lý nhà nước về kinh tế rất dễ 
có cơ hội phát triển. Hiện nay, thực trạng này đang làm ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân vào chức năng 
quản lý kinh tế của Nhà nước. Do đó, đối với cán bộ lãnh đạo, 
công chức quản lý nhà nước về kinh tế, cần hoàn thiện về thể 
chế đạo đức công vụ, cùng với việc kiểm tra, giám sát và kiên 
quyết xử lý nghiêm minh mọi vi phạm pháp luật của bất cứ 


người nào, dù đó là ai. 


251 


Đặc biệt, với nhà nước thông minh, chính phủ điện tử, 
chính phủ số (như hệ thống thông tin E-Cabinet đang được 
triển khai ở nước ta hiện nay để phục vụ họp và xử lý công việc 
của Chính phủ) và “công dân toàn cầu” đã trở nên tất yếu trên 
thế giới, cần phải thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ cán 
bộ lãnh đạo, công chức quản lý nhà nước về kinh tế đối ngoại, 
phổ cập kiến thức bắt buộc và thực chất về tổ chức và quản lý 
nhà nước, tổ chức và phối hợp, tin học và ngoại ngữ (nhất là 
tiếng Anh), đặc biệt là kiến thức về quản lý kinh tế, pháp luật 
kinh tế quốc tế, có đủ khả năng giải quyết các tranh chấp kinh 
tế quốc tế trong nền kinh tế thị trường hiện đại. Các quy định 
về đào tạo và trình độ của cán bộ lãnh đạo, công chức quản lý 
nhà nước về kinh tế cần được Nhà nước ban hành thống nhất, 


tránh việc xây dựng và vận dụng một cách tuỳ tiện. 


- Bảo đảm ngân sách cho việc thực hiện chức năng quản lý 
kinh tế của Nhà nước 


Việc tập trung dành đủ ngân sách Nhà nước để đầu tư cơ sở 
vật chất kỹ thuật theo hướng hiện đại cho công tác quản lý nhà 
nước mà trực tiếp là đáp ứng về nhu cầu trang thiết bị tiên tiến 
cho bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức quản lý nhà nước về 
kinh tế là điều kiện bảo đảm cho việc hoàn thiện và thực hiện 
chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước. Ngân sách nhà nước 
không chỉ bảo đảm thu nhập cho cán bộ, công chức, đáp ứng cơ 
bản nhu câu đời sống vật chất, tương xứng với nhiệm vụ, vị trí 


việc làm mà họ đảm nhận mà còn là điều kiện để thu hút được 


232 


những người tài giỏi, có đủ trình độ năng lực và phẩm chất đạo 


đức vào bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế. 


Ngoài ra, để nhanh chóng hoàn thiện và bảo đảm thực hiện 
chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước ta theo xu thế phát triển 
của Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay thì ngân sách Nhà nước 
là điều kiện bảo đảm không thể thiếu được cho đầu tư khoa học 
công nghệ về quản lý theo phương thức nhà nước điện tử, nhà 
nước số. Cùng với đó là cần triển khai sớm việc hiện đại hóa các 
công nghệ quản lý mới để góp phần hạn chế cán bộ, công chức 
tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp và người dân, qua đó ngăn 
chặn kịp thời các hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu. 

Như vậy, kinh tế thị trường ngày nay ở mọi quốc gia, dù có 
ở mức độ phát triển khác nhau, nhưng vai trò kinh tế của nhà 
nước - được quy định cụ thể bằng chức năng quản lý kinh tế - 
trong việc hoàn thiện thể chế kinh tế để đẩy nhanh quá trình 
vận động, phát triển của nền kinh tế đang có xu hướng trở nên 
mạnh mẽ. Đó là xu hướng tất yếu mà nhà nước: là người “cầm 
lái”, gián tiếp dẫn dắt nền kinh tế phát triển, chứ không còn 
là người “bơi chèo”, trực tiếp can thiệp sâu vào nền kinh tế; 
là người định hướng, kiến thiết và tạo lập môi trường thuận 
lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh; là người phục vụ xã hội, doanh nghiệp và người dân, 
cung cấp các dịch vụ công, hành chính công, xây dựng kết cấu 
hạ tầng và tất cả những gì mà các doanh nghiệp, người dân 


không muốn làm, không dám làm hoặc không thể làm được. 


2Ö 


Ở Việt Nam, hoàn thiện và bảo đảm thực hiện chức năng 
quản lý kinh tế của Nhà nước chính là góp phần hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và trong xu 
hướng đó, những giải pháp nêu trên để hoàn thiện và bảo đảm 
thực hiện chức năng quản lý kinh tế còn có ý nghĩa thực tiễn 
quan trọng trong việc nâng cao quản lý nhà nước và khắc phục 
triệt để tình trạng kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm hiện nay. Chỉ 
có như vậy, mới đẩy nhanh quá trình hoàn thiện thể chế kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thành giải pháp đột 
phá quan trọng trong thực tế, góp phần quyết định đến thành 
công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập 
quốc tế để phát triển bền vững đất nước. 


234 


KẾT LUẬN 


Quản lý kinh tế là một trong những chức năng quan trọng 
của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đặc biệt là 
trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc 
tế, sự can thiệp của Nhà nước được giảm thiểu hết mức có thể, 
đồng thời để cao các quy luật khách quan của thị trường và sự 
tự do của các mối quan hệ kinh tế. Để thực hiện có hiệu lực, 
hiệu quả chức năng quản lý kinh tế, đòi hỏi Nhà nước phải xây 
dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, tạo điều kiện cho người 
dân, doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả; kiểm soát và điều tiết 
các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bằng pháp luật, 
chính sách kinh tế, thay cho sự can thiệp hành chính, trực tiếp 
vào hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 

(1) Về lý luận, trong cuốn sách này, nhóm tác giả đã: 

(¡) khái quát chức năng quản lý kinh tế của nhà nước theo 
bốn trường phái kinh tế là: trường phái thị trường tự do, trường 
phái kinh tế chỉ huy, trường phái kinh tế hỗn hợp và trường 
phái nhà nước kiến tạo phát triển; 

(ii) khái niệm, đặc điểm của chức năng quản lý kinh tế 
nhà nước nói chung và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 


Việt Nam nói riêng, trong đó các tác giả đã đề cập đến những 


232 


biểu hiện mang tính đặc điểm riêng có của chức năng quản lý 


kinh tế của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 


(ii) phân định được chức năng quản lý kinh tế của 
Nhà nước với chức năng kinh tế của Nhà nước; phân tích được 
nội dung thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đó là: xây dựng và ban 
hành hệ thống pháp luật về kinh tế; tổ chức triển khai thi hành 
pháp luật về kinh tế; xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế và giải 
quyết tranh chấp kinh tế; khắc phục và hạn chế các khuyết tật 
của kinh tế thị trường; bảo đảm hội nhập kinh tế quốc tế, thúc 
đẩy kinh tế đối ngoại; 

(iv) làm sáng tỏ hơn phương pháp thực hiện chức năng 
quản lý kinh tế của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, gồm: phương pháp hành chính kết hợp với giáo dục; 
phương pháp kinh tế và phương pháp tài phán; 

(v) chỉ rõ điều kiện bảo đảm thực hiện chức năng quản lý 
kinh tế của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về 
chính trị - pháp luật, kinh tế, văn hóa và công nghệ. 

(2) Về thực tiễn, cuốn sách đã: 

(¡) khái quát thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ thời kỳ đổi mới 
đến nay, cả về kết quả đạt được và hạn chế, bất cập trong việc 
thực hiện các nội dung của chức năng này trong xây dựng và 
ban hành hệ thống pháp luật về kinh tế; tổ chức triển khai 


236 


thi hành pháp luật về kinh tế; bảo vệ các quan hệ kinh tế hợp 
pháp. xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế và giải quyết tranh 
chấp kinh tế; khắc phục và hạn chế khuyết tật của kinh tế thị 
trường; bảo đảm hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế 
đối ngoại; 

(ii) đánh giá thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ năm 2013 đến 
nay, về xây dựng và ban hành hệ thống pháp luật về kinh tế; tổ 
chức triển khai thi hành pháp luật về kinh tế; bảo vệ các quan 
hệ kinh tế hợp pháp, xử vi phạm pháp luật về kinh tế và giải 
quyết tranh chấp kinh tế; khắc phục và hạn chế các khuyết tật 
của kinh tế thị trường; bảo đảm hội nhập kinh tế quốc tế, thúc 
đẩy kinh tế đối ngoại; 

(ii) chỉ ra nguyên nhân của thực hiện chức năng quản lý 
kinh tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ 
năm 2013 đến nay, trong đó có cả nguyên nhân của kết quả đạt 
được và nguyên nhân của hạn chế, bất cập. 


(3) Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cuốn sách đã làm rõ bốn 
quan điểm và bốn nhóm giải pháp bảo đảm thực hiện chức 
năng quản lý kinh tế của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam: 

(ï) bốn quan điểm cần quán triệt là: xây dựng nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay; xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do 
nhân dân và vì nhân dân; chủ động và tích cực hội nhập quốc 


237 


tế; thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước phải xuất 
phát từ điều kiện thực tế và khả năng thực hiện của đất nước; 

(ii) bốn nhóm giải pháp là đổi mới, nâng cao nhận thức 
về vai trò, phương thức thực hiện chức năng quản lý kinh tế 
của Nhà nước; tiếp tục hoàn thiện pháp luật liên quan đến việc 
thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước; bảo đảm 
hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến việc thực 
hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước; tạo lập các điều 
kiện cho việc bảo đảm thực hiện chức năng quản lý kinh tế của 
Nhà nước. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên sẽ góp 
phần bảo đảm thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà 
nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. 


238 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Arne Svensson (2007), Vai frò và chức năng quản lý nhà 
nước diễn ra ở Việt Nam, Hội thảo do Viện Chiến lược và 
Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức 
ngày 08/9/2007 tại Hà Nội. 


Lê Xuân Bá (2013), Tổng quan về các đột phá chiến lược 
tại Việt Nam, Kinh tế Việt Nam năm 2013, triển vọng năm 
2014: nỗ lực thực hiện ba đột phá chiến lược, Diễn đàn 
kinh tế mùa thu 2013, thành phố Huế. 


Lê Xuân Bá (2013), Vị trí, vai trò và xu hướng phát triển 
của các thành phần kinh tế ở Việt Nam, Hội thảo “Phát 
triển kinh tế nhiều thành phần ở Việt Nam hiện nay: thực 
trạng và giải pháp”, Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế 
Trung ương. 

Vũ Đình Bách (2008), Kính tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật, Hà Nội. 


Ban Chấp hành Trung ương (2001), Nghị quyết số 
07/NQ-TW của Bộ Chính trị về Hội nhập kinh tế quốc tễ 
Hà Nội. 


229 


10. 


l§ 


240 


Ban Chấp hành Trung ương (2010), Báo cáo chính trị của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại 
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, Văn kiện 
Đại hội Đảng toàn tập, Phần I, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (2016), Nghị quyết 
Hội nghị lấn thứ 4 (Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05 
tháng 11 năm 2016) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội 
nhập kinh tế quốc tễ, giữ vững ốn định chính trị - xã hội 
trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới, Hà Nội. 


Ban Đối ngoại Trung ương (2013), “Về thể chế kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc”, Tạp chí Đối 
ngoại, (8), trang 48 - 50. 


Ban Kinh tế Trung ương (2015), Đổi mới mô hình tăng 
trưởng, cở cấu lại nến kinh tế, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Ban Kinh tế Trung ương (2017), Việt Nam với cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư, Nhà xuất bản Đại học Kinh 
tế quốc dân, Hà Nội. 

Báo Điện tử Chính phủ, “Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 
là khâu quan trọng nhất, 29/9/2015”, truy cập tại hffp:// 
baochinhphu.vn/Du-thao- Van-kien-Dai-hoi-Dang-X11/ 
Doi-moi-su-lanh-dao-cua-Dang-la-khau-quan-frong- 
nhat/237430.vøp. 


LẺ, 


lột 


14. 


lộ. 


16. 


đấm 


Tập Cận Bình (2018), Tập Cận Bình về quản lý đất nước 
Trung Quốc (tập I), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự 
thật, Nhà xuất bản Ngoại văn Trung Quốc, Hà Nội. 


Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng 
sản Việt Nam (2005), Nohị quyết số 48-NQ/TW ngày 24 
tháng 5 năm 2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến 
năm 2020, tại trang hffp://dangcongsani.vn, [truy cập ngày 
06/8/2016]. 


Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam (2014), Kết luận số 103-KL/TW ngày 29 tháng 9 
năm 2014 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị 
quyết trung wdng 6 Khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Hà Nội. 
Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam (2016), Kết luận số 01-KL/TW ngày 04 tháng 4 
năm 2016 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 48- NQ/TW 
của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định 
hướng đến năm 2020, Hà Nội. 


Bộ Nội vụ (2008), Cơ sở xác định vai trò, chức năng của 
bộ máy nhà nước trong cơ chế chuyến đối ở Việt Nam hiện 
nay, Hội thảo khoa học. 

Lý Tuyết Cần, Sự lãnh đạo của Đảng là ẩm bảo căn bản 
nhất của xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa. 


241 


18. 


là ễ 


20. 


li, 


22. 


nh 


24. 


sói 


242 


Chu Văn Cấp (chủ biên) (1997), Lịch sử các học thuyết 
kinh tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Trần Thị Minh Châu, Hoàng Ngọc Hòa và Nguyễn Anh 
Hoàng, và các đồng tác giả (2006), Sở hữu Nhà nước và 
doanh nghiệp nhà nước trong nến kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, Nhà xuất bản Lý luận 
chính trị, Hà Nội. 

Hoàng Minh Chiến (2015), “Tranh chấp trong kinh 
doanh và thẩm quyển giải quyết tranh chấp hợp đồng 
trong kinh doanh theo pháp luật Việt Nam hiện nay”, Tạp 
chí Dân chủ và Pháp luật, (7). 

Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng (2011), Kinh tế 
Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá, NXB Chính trị quốc 
gia Sự thật, Hà Nội. 


Nguyễn Văn Cương (2017), Chức năng kinh tế của Nhà 
nước trong 30 năm đổi mới - nhìn từ góc độ pháp lý, Đề tài 
khoa học cấp bộ, Hà Nội. 

Mai Ngọc Cường (Chủ biên) (1996), Lịch sử các học thuyết 
kinh tế, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội. 

Dag Detter, Stefan Folster (2017), Quản lý hiệu quả tài sản 
công, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 
David O.Dapice, Đại học Harvard (2000), Các lựa chọn và 
cơ hội - các con đường đã mở ra trước Việt Nam, Đại học 
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. 


26. 


P/E 


28. 


29, 


30. 


S1. 


iềo 


3ã, 


Huỳnh Thế Du (2013), “Luận giải về kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên 
cứu và thảo luận, (29). 

Nguyễn Đăng Dung (2006), Nhà nước và trách nhiệm của 
nhà nước, Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội. 

Nguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản và Đặng Minh 
Tuấn (Đồng chủ biên) (2016), Bình luận khoa học Hiến 
pháp nưóc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Chu Đức Dũng (2002), Vai trò của nhà nước trong phát 
triển kinh tế - Kinh nghiệm Pháp, Nhà xuất bản Khoa học 
xã hội, Hà Nội. 

Nguyễn Sĩ Dũng (2018), “Nhà nước kiến tạo hay nhà 
nước điều chỉnh”, tại trang hfífp://www.tiasang.con.Vr/, 
[truy cập ngày 25/5/2018]. 

Trần Thái Dương (2002), Chức năng kinh tế của Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật 
học, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn quốc gia, 
Viện Nghiên cứu Nhà nước và pháp luật, Hà Nội. 

Đặng Đức Đạm (2002), Phân cấp quản lý kinh tế, Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội Đảng lần 
thứ VI, Tài liệu của Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội. 


243 


34. 


32, 


36. 


Sứ, 


38. 


39, 


40. 


244 


Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Nghị quyết Hội nghị 
giữa nhiệm kỳ khóa VII, Tài liệu của Văn phòng Trung 
ương Đảng, Hà Nội. 
Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại 
biếu toàn quốc lấn thứ VIII, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật, Hà Nội. 


Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), “Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 2001 - 2010”, Văn kiện Đại hội đại biếu 
toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự 
thật, Hà Nội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), “Phương hướng, nhiệm 
vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005”, 
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng IX, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự 
thật, Hà Nội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại 
biếu toàn quốc lân thứ X, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật, Hà Nội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại 
biếu toàn quốc lấn thứ XI, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật, Hà Nội. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, 
Hà Nội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Tham luận tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lấn thứ XII, Văn phòng Trung ương 
Đảng, Hà Nội. 

Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Văn kiện Hội nghị lấn 
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, Văn phòng 
Trung ương Đảng, Hà Nội. 


Nguyễn Văn Đặng (2006), “Nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa - Mô hình kinh tế tổng quát của 
nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội”, 
trong cuốn Việt Nam 20 năm đối mới, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Đê-vít Âux-bót và Tét-Gheblơ (1997), Đổi mới hoạt động 
của Chính phủ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội. 

Lý Nhạc Đức (2014), Xây dựng chính phủ pháp trị là nội 
dung quan trọng của thúc đấy toàn điện quản lý đất nước 
theo pháp luật, Hội đồng Lý luận Trung ương, Hội thảo 
Lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng 
Cộng sản Trung Quốc: Xây đựng nhà nước pháp quyễn 
xã hội chủ nghĩa - kinh nghiệm Việt Nam, kinh nghiệm 
Trung Quốc, Hà Nội. 


245 


47. 


48. 


49. 


50. 


31, 


246 


Bùi Xuân Đức (2002), “Vai trò, chức năng và hiệu lực của 
Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bối 
cảnh kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế”trong 
cuốn Xây dựng Nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Một số vấn đề lý luận 
và thực tiễn, Viện Nhà nước và Pháp luật, Hà Nội. 


Bùi Xuân Đức (2010), “Vai trò, chức năng của Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện kinh 
tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay”, Tạp chí Luật 
học, (5). 


Trần Ngọc Đường (2015), “Tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước”, tại hffp:// 
www.nhandan.com.vn/mobile/mobile chinhtr/ rtmobile_ 
fintucsukien/item/27834202himlL [truy cập ngày 
29/10/2013]. 


E.Wayne Nafziger (1998), Kính tế học của các nước đang 
phát triển, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội 


Tô Tử Hạ (2015), Xây dựng và nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu câu nhiệm vụ 
trong giai đoạn hiện nay, Bộ Nội vụ, 30-7-2015,http:// 
moha.gov.vn/70-nam/nghien-cuu-trao-doi/ xay-dung 
va-  nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-cong-chuc- 
nham-dap-ung-yeu-cau-nhiem-vu-trong-giai-doan- 
hien-nay-18036.html. 


ó. 


35, 


54. 


ĐỘ: 


56. 


=YÃ 


58. 


Minh Hạnh (2016), “Chính phủ liêm chính kiến tạo động 
lực để phát triển”, tại trang www.laodongthudo.vn, [truy 
cập ngày 06/12/2016]. 


Lê Hồng Hạnh (1991), “Kinh tế thị trường và sự cần 
thiết phải hoàn thiện pháp luật kinh tế” Nhà nước và 
Pháp luật, (4). 

Lê Hồng Hạnh (1992), Khưng pháp luật - một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn, tham luận tại Hội thảo khoa học của Bộ 
Tư pháp, Hà Nội. 

Vũ Hạnh (2015), “Bộ máy cổng kềnh, cán bộ, công chức 
khó sống được bằng lương?”, tại trang ]ífp://vov.vn/ 
vov-binh-luan/bo-tnay-cong-kenh-can-bo-cong- chục- 
kho-song-duoc-bang-luong-443481.vov, [truy cập ngày 
24/10/2015]. 

Lê Thu Hằng (2002), “Góp phần đổi mới nhận thức về 
chức năng của Nhà nước”, Tạp chí Luật học. 

Vũ Văn Hiển (chủ biên) (2017), Giữ vững độc lập, tự chủ 
trong hội nhập quốc tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật, Hà Nội. 

Định Trường Hinh, Thomas G.Rawski AliZafar 
LihongWang, Eleonora Mavroeidi (2014), Các câu chuyện 
từ mặt trận phát triển kinh tế, Nhà xuất bản Hồng Đức, 
Hà Nội. 


247 


SA 


60. 


61. 


G2, 


63. 


64. 


65. 


66. 


248 


Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1999), Tập đề 
cương bài giảng Quản lý kinh tế, Khoa Quản lý kinh tế, 
Hà Nội. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2001), Giáo 
trình quản lý kinh tế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 
Hà Nội. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2014), Quản 
lý kinh tế, Giáo trình cao cấp lý luận chính trị, tập 12, Nhà 
xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2016), Những 
tranh luận mới về chủ nghĩa xã hội (Chủ nghĩa xã hội: từ 
lý luận đến thực tiễn, tập 1), Nhà xuất bản Lý luận chính 
trị, Hà Nội. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Những 
điều kiện để Việt Nam phát triển nhanh và bên vững trong 
bối cảnh mới, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội. 
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo 
trình cao cấp lý luận chính trị, Nhà nước và Pháp luật Việt 
Nam, Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội. 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Quản 
lý kinh tế, Giáo trình cao cấp lý luận chính trị, Nhà xuất 
bản Lý luận chính trị, Hà Nội 

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Kính tế 
chính trị Mác - Lênin, Giáo trình cao cấp lý luận chính trị, 
Nhà xuất bản Lý luận chính trị, Hà Nội. 


G7. 


68. 


69. 


70. 


21, 


V2 


Học viện Hành chính quốc gia Việt Nam, Học viện Hành 
chính vùng Mets (Cộng hoà Pháp), Viện Kinh tế Việt Nam 
(2019), Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính trong quá 
trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
hội nhập quốc fế, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội. 

Hội đồng Lý luận Trung ương (2011), Hội thảo lý luận lấn 
thứ 8 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản 
Trung Quốc, Hà Nội. 

Hội đồng Lý luận Trung ương (2012), Chủ nghĩa tự bản 
và chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XXI, Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Hội đồng lý luận Trung ương (2013), Một số vấn đề lý 
luận - thực tiễn chủ yếu trong quá trình đẩy mạnh công 
cuộc đổi mới ở Việt Nam và Lào, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Hội đồng Lý luận Trung ương (2013), Đổi mới mô hình 
tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyến đối phương thức 
phát triển kinh tế ở Trung Quốc, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Hội đồng Lý luận Trung ương (2014), “Xây dựng nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - kinh nghiệm 
Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc”, Hội thảo Lý luận 
lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản và Đảng Cộng sản Trung 
Quốc, Hà Nội. 


249 


Ác Š 


⁄4. 


Z5% 


76. 


Tức 


78. 


75. 


250 


Hội đồng Lý luận Trung ương (2015), Những vấn đề lý 
luận và thực tiễn mới đặt ra trong tình hình hiện nay, Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Hội đồng Lý luận Trung ương (2015), Phát triển kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào 
- Lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật, Hà Nội. 


Hội đồng Lý luận Trung ương (2015), Định hướng xã hội 
chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam, 
mã số KX.04.26/11-15. 


Hội đồng Lý luận Trung ương (2015), Phát triển và 
sáng tạo quản trị xã hội - Kinh nghiệm Trung Quốc, 
kinh nghiệm Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật, Hà Nội. 


Hội đồng Lý luận Trung ương (2015), Xây đựng Nhà nước 
pháp quyên xã hội chủ nghĩa - Kinh nghiệm Việt Nam, 
kinh nghiệm Trung Quốc, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật, Hà Nội. 


Hội đồng Lý luận Trung ương (2015), Báo cáo tổng kết 
một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986 
- 2016) ngày 27/3/2015 về phát triển nến kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, Hà Nội. 

Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Chuyên đề số 4: 
Vấn đề xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển Việt Nam, 
Hà Nội. 


0. 


ồi, 


2. 


3. 


4. 


85. 


Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm khoa học 
xã hội Việt Nam (Hội thảo khoa học) (2017), Hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
trong bối cảnh mới, Hà Nội. 

Hội đồng Lý luận Trung ương (2017), Hội nhập quốc tế 
- Kinh nghiệm của Lào, kinh nghiệm của Việt Nam, Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Hội đồng Lý luận Trung ương (2018), “Một số nhận thức 
lý luận và thực tiễn về xây dựng thể chế phát triển nhanh 
- bền vững: những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong 
giai đoạn mới”, Hội thảo Thể chế phát triển nhanh - bên 
vững: kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với 
Việt Nam trong giai đoạn mới, Vĩnh Phúc. 

Hội đồng Lý luận và Trường Đại học Kinh tế quốc dân 
(2019), “Quan điểm, chủ trương, giải pháp phát triển 
kinh tế bền vững, sáng tạo, bao trùm”, Tài liệu Tọa đàm, 
Hà Nội. 

Phí Mạnh Hồng (2013), “Quan niệm như thế nào về nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam hiện nay?”, Kỷ yếu Hội thảo Định hướng xã hội chủ 
nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường tại Việt Nam: Một 
số vấn đề lý luận - thực tiễn mới đang đặt ra, tháng 6/2013, 
trang 137 - 152. 

Nguyễn Quang Hồng, Trần Đình Tuấn (2012), “Vai trò 
nhà nước đối với hoạt động xuất khẩu hàng hóa trong 
điều kiện của hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Nghiên 
cứu kinh tế, (409). 


23] 


86. 


7. 


88. 


89. 


90. 


9Ì: 


mộ, 


252 


Nguyễn Thị Việt Hương (1996), Quản lý nhà nước về kinh 
tế trong điễu kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay, 
Luận văn cao học Luật, Viện Nghiên cứu Nhà nước và 
Pháp luật, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc 
gia, Hà Nội. 

J.E. Stiglitz (2008), Tờ Người bảo vệ của Anh ngày 
16/9/2008, Anh. 


Joseph E. Stiglitz (1995), Kinh tế học công cộng, Nguyễn 
Thị Hiển, Lê Ngọc Hùng và Nguyễn Văn Hưởng biên 
dịch, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật và Trường Đại học 
Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 


Joseph E.Stiglitz, Bruce C.Greenwald (2017), Xây đựng xã 
hội học tập - Cách tiếp cận mới cho tăng trưởng, phát triển 
và tiến bộ xã hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội. 

Võ Văn Kiệt (trả lời phỏng vấn) (2007), Thời kỳ mới 
đang cẩn một Chính phủ biết bứt phá, VietNamNet, ngày 
19/7/2007. 


Klaus Schwab (2018), Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Bộ Ngoại giao, 
Diễn đàn kinh tế thế giới. 

Lao động (2013), “30% công chức sáng cắp ô đi, tối cắp về”, 
ngày 26/01/2013”, truy cập tại hífp://vnexpress.nel/tin-tuc/ 
thoi-su/30-cong-chuc-sang-cap-o-di- toi-cap-ve-2419375.htrml. 


S5. 


94. 


g5. 


96, 


8 


s5, 


99, 


100. 


101. 


Trần Du Lịch (2014), Nhận thức về vai trò nhà nước và 
kinh tế nhà nước trong nên kinh tế thị trường của nước ta, 
Diễn đàn quốc gia. 

Hoàng Thế Liên, Bùi Ngọc Cường (2001), “Những vấn đề 
lý luận cơ bản về Luật Kinh tế Việt Nam”, Giáo trình Luật 
Kinh tế, Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Nguyễn Văn Linh (1991), Đối mới để tiến lên, tập II, Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

Lê Bộ Lĩnh (2002), Chủ nghĩa tư bản hiện đại - khủng 
hoảng kinh tế và điều chỉnh, Nhà xuất bản Khoa học xã 
hội, Hà Nội. 

Lê Thành Long, Nguyễn Khánh Ngọc và Trần Anh Tuấn 
(2015), Tác động của hội nhập quốc tế đến hệ thống pháp 
luật Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội. 

Võ Đại Lược (chủ biên) (2011), Những vấn đề cơ bản của 
phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020, Nhà xuất bản 
Khoa học xã hội, Hà Nội. 

M. Rajaretnam - Thái Quang Trung (2013), Một Đông 
Nam Á - Vận mệnh chung, tương lai chung, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Nguyễn Mại (2015), Đọc và suy ngẫm, Nhà xuất bản Khoa 
học xã hội, Hà Nội. 

Hồ Chí Minh (2000), Toàn fập, tập 7, Nhà xuất bản Chính 
trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


233 


102. 


103. 


104. 


105. 


106. 


107. 


106. 


109. 


254 


Nguyễn Đức Minh (2009), “Quyền tự do kinh doanh của 
công dân trong Nhà nước thuế”, Tạp chí Nhà nước và 
Pháp luật, (9). 


Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh (chủ biên) (2016), Tử 
nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triễn, 
Nhà xuất bản Tri thức, Hà Nội. 

Ngân hàng thế giới (1997), Nhà nước trong một thế giới 
chuyển đổi, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội. 

Ngân hàng thế giới và Chính phủ Australian (2019), 
Vai trò của Nhà nước trong phát triển kinh tế Việt Nam 
- Chương trình nghị sự đề xuất nhằm xây dựng một nhà 
nước kiến tạo để thúc đẩy một nên kinh tế cạnh tranh và 
hiệu quả hơn. 

Phạm Duy Nghĩa (2004), Chuyên khảo luật kinh tế, Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Phạm Duy Nghĩa (2012), “Cải cách thể chế nhằm thúc 
đẩy tái cơ cấu nền kinh tế”, Diễn đàn Kính tế mùa xuân 
2012, Đà Nẵng, trang 134 - 145. 

Hoàng Văn Nghĩa (2002), “Học thuyết nền kinh tế thị 
trường xã hội và ý nghĩa đối với Việt Nam”, Tạp chí 
Nghiên cứu lập pháp, (8), trang 58 - 59. 

Nhà xuất bản Từ điển bách khoa (1999), Tử điển luật học, 
Hà Nội, trang 98. 


TIỤ. 


HH 


bo, 


113. 


114. 


115. 


116. 


Trần Nhâm (chủ biên) (1998), Có một Việt Nam như thế 
- Đổi mới và phát triển kinh tế, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Nhiều tác giả (1995), Kinh tế Đông Á nền tảng của sự 
thành công, Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội. 

Nhóm Ngân hàng thế giới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2014), 
Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công 
bằng và dân chủ, Báo cáo tổng quan. 


P.A. Samuelson, William. D Nordhans (1997), Kinh tế học, 
tập 1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng và Nguyễn Viết 
Thông (Đồng chủ biên) (2016), Tìm hiểu một số thuật ngữ 
trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiển và Nguyễn 
Viết Thông (Đồng chủ biên) (2016), Một số vấn đề lý luận 
- thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam qua 30 năm đổi mới, Nhà xuất 
bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Nguyễn Xuân Phúc (2014), “Cải cách hành chính trong 
lĩnh vực tài chính: Thực trạng và giải pháp”, tại trang, 
hHp://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-  doi/trao-dơi- 
binh-luan/cai-cach-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-chinh- 
thục- trang-va-giai-phap-41205.hfml, [truy cập ngày 
17/01/2014]. 


232 


T5, 


118. 


119. 


120. 


L2], 


22, 


15. 


256 


Trân Phương, Đặng Phong (2009), Tự duy kinh tế 
Việt Nam 1975 - 1969. 


Ngọc Quang, “Số lượng công chức, viên chức tăng chóng 
mặt từ năm 2007 - 2014”, Báo Giáo dục Việt Nam. 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
(2013), Hiến pháp năm 2013, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Nguyễn Duy Quý, Nguyễn Tất Viễn (2010), Nhà nước 
pháp quyến xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì 
đân - Lý luận và thực tiễn, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật, Hà Nội. 


Lương Xuân Quỳ (1993), Cơ chế thị trường và vai trò của 
Nhà nước trong quản lý nên kinh tế nước ta hiện nay, Đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, mã số KX.03.04. 


Lương Xuân Quỳ (Chủ nhiệm), Quản lý nhà nước trong 
quản lý nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước 
KX.01-09. 


Thục Quyên (2015), “Tố tụng trọng tài: Xu hướng mới 
trong xử lý tranh chấp thương mại”, tại trang hífp:/⁄/ 
baophapluat.vn/phong-su-đieu-tra-ve-kinh-te/to-tung- 
frong-tai-xu-huong-moi-trong-xu-ly-tranh-chap-thuong- 
mai-229457.hfml, [truy cập ngày 25/02/2018]. 


124. 


l5, 


126. 


127. 


125. 


Lão, 


Robert D. Atkinson và Stephen J. Ezell (2017), Kinh tế học 
đối mới - Cuộc đua giành lợi thế trên phạm vi toàn cầu, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Lê Anh Sắc, Doãn Công Khánh, “Xây dựng nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lý luận, 
thực tiễn và giải pháp ”, tại trang hffp://www.tapchicongsan. 
org.vn/Home/Nghiencuu- Traodoi/2014/26037/Xay-dung- 
nen-kinh-te-thi-truong-đdinh-huong-xa-hoïi-chu.aspX, 
[truy cập ngày 25/02/2014]. 


Nguyễn Hồng Sơn (2004), Vi frò kinh tế của Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật 
học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 


Nguyễn Hồng Sơn, Vương Quân Hoàng (2015), “Chức 
năng kinh tế” và “Chức năng quản lý kinh tế” của Nhà 
nước”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, (604). 


Nguyễn Hồng Sơn (2017), “Vai trò kinh tế của nhà nước 
trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trơng bối 
cảnh mới”, Hội đồng Lý luận Trung ương và Viện Hàn lâm 
khoa học xã hội phối hợp tổ chức Hà Nội, trang 295 - 304. 
Nguyễn Hồng Sơn (2017), “Vai trò của nhà nước trong 
quá trình đất nước phát triển nhanh và bền vững”, Kỷ 
yếu Hội thảo khoa học “Những điễu kiện để Việt Nam phát 
triển nhanh và bên vững trong bối cảnh mới”, Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, trang 201 - 206. 


23/ 


130. 


lŠ1, 


l2. 


153. 


134. 


155, 


156. 


258 


Nguyễn Hồng Sơn (2017), Kinh nghiệm xử lý mối quan hệ 
nhà nước - thị trường của Hoa Kỳ, Đề tài KX.04.12/16-20, 
Vũ Văn Hà (chủ nhiệm), Hà Nội. 

Lê Văn Sua (2015), “Án lệ và vai trò của án lệ trong hoạt 
động xét xử của Tòa án”, tại trang hffp://moj.gov.vn/mmobile/ 
Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ltenlD=7046, [truy cập 
ngày 03/11/2015]. 


Tạ Ngọc Tấn (2019), “Ilổ chức bộ máy hệ thống chính 
trị - vấn đề trung tâm trong xây dựng thể chế phát triển 
nhanh, bền vững ở Việt Nam”, tại trang hffp://hdll.vr/, 
[truy cập ngày 11/02/2019]. 


Chu Tần (2013), Nhìn lại quyết sách của Chính phủ Trung 
Quốc từ cải cách mỏ cửa đến nay, Tài liệu tham khảo phục 
vụ nghiên cứu Tổng kết 30 năm đổi mới, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Chu Hồng Thanh (1993), Nhà nước quản lý kinh tế bằng 
pháp luật trong cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay, 
Luận án Phó Tiến sĩ khoa học Luật học, Học viện Chính 
trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 

Trần Thành (2013), Chủ nghĩa xã hội Việt Nam hiện nay - 
những quan điểm lý luận cơ bản, Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Phạm Sĩ Thành (2017), “Định hình kinh tế Trung Quốc sau 
Đại hội 19”, Thời báo kinh tế Sài Gòn, (43), trang 60 - 61. 


KẾ 


138. 


l5, 


140. 


141. 


142. 


Nguyễn Đức Thành (Chủ biên) (2017), Đẩy nhanh cải 
cách vì một nhà nước kiến tạo, Báo cáo Thường niên kinh 
tế Việt Nam, Nhà xuất bản Đà Nẵng, Đà Nẵng. 


Đinh Xuân Thảo (2014), “Đổi mới tổ chức và hoạt động 
của Quốc hội trong Nhà nước pháp quyển xã hội chủ 
nghĩa”, Hội thảo Lý luận lần thứ 10 giữa Đảng Cộng sản 
Việt Nam và Đảng Cộng sản Việt Nam Trung Quốc: Xây 
dựng nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa - kinh nghiệm 
Việt Nam, kinh nghiệm Trung Quốc, Hội đồng Lý luận 
Trung ương Hà Nội, trang 21 - 34. 


Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông (Đồng chủ 
biên) (2011), Tìm hiểu một số thuật ngữ trong Văn kiện 
Đại hội XI của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật, Hà Nội. 


Nguyễn Văn Thạo (2017), “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Kỷ yếu Hội thảo 
khoa học tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. 
Theo Vnexpress (2015), “Chính phủ tham gia facebook”, 
tại trang hífp://sdtv.vn/vn/chinh-phu-tham-gia-ƒacebook, 
[truy cập ngày 30/8/2018]. 


Đặng Văn Thi (2015), “Quan điểm của Đảng, nhà nước 
về xóa đói, giảm nghèo trong giai đoạn hiện nay”, tại 
trang hííp://hocvienchinhtribqp.edu.vn/ index.php/bai- 
bao-khoa-hoc/quan-diem-cua-dang-nha-I0c-ve-X0a- 
doi-giam-ngheo-trong-giai-doan-hien-nay.hfml, [truy cập 
23/3/2015]. 


259 


143. 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


260 


Think Tank Vinasa (2019), Việt Nam thời chuyển đổi số, 
Nhà xuất bản Thế giới, Hà Nội. 

Trần Văn Thọ (2002), “Làm gì trước thách thức và thời cơ 
mới”, Thời báo Kính tế Sài Gòn, (21). 

Thời báo Kinh tế Sài Gòn (2019), “Sao không thấy hình 
bóng của thanh tra, kiểm tra”, (27), ngày 04/7. 


Lê Minh Thông (2011), Đối mới, hoàn thiện bộ máy nhà 
nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân 
đân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Thủ tướng Chính phủ (2010), “Cốt lõi đơn giản thủ tục 
hóa hành chính là vì dân” tại trang hífp://thuiuong. 
chinhphu.vn/Home/Cot-loi-phuong-an-don-gian-hoa- 
thu-tuc-hanh-chinh-la-vi-dan/20104/1 1374.veøp, [truy cập 
ngày 14/4/2010]. 

Thủ tướng Chính phủ (2017), Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 
17 tháng 5 năm 2017 về việc chấn chỉnh hoạt động thanh 
tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Hà Nội. 

Thủ tướng Chính phủ (2017), Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 
06 tháng 6 năm 2017 về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị 
quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 theo tỉnh 
thân Chính phủ đông hành cùng doanh nghiệp, Hà Nội. 
Thương hiệu và pháp luật (2017), “Việt Nam tăng 
14 bậc về môi trường kinh doanh” tại trang lífp:// 
thuonghieuvaphapluaf.vn/, [truy cập ngày 20/02/2019]. 


l1, 


T52. 


153, 


154. 


155. 


156. 


12. 


Trần Quốc Toản (Chủ biên) (2019), 7hể chế phát triển 
nhanh - bên vững, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đê 
đặt ra đối với Việt Nam trong giai đoạn mới, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Tổng cục Thuế (2014), “Cần đột phá trong cải cách hành 
chính và tài chính công”, tại trang https://chukysofpt. 
wordpress.com/2014/09/27/can-dot-pha-trong-cai-cach- 
hanh-chinh-va-tai-chinh-cong/amp/, [truy cập ngày 
2/6/2018]. 


Nguyễn Phú Trọng (chủ biên) (2008), Đối mới và phát 
triển ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nhà 
xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Nguyễn Phú Trọng (chủ biên) (2011), Về các mối quan hệ 
lớn cẩn được giải quyết tốt trong quá trình đối mới đi lên 
chủ nghĩa xã hội ở nước ta, Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật, Hà Nội. 

Trần Bình Trọng (2009), Giáo trình lịch sử các học thuyết 
kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội. 
Nguyễn Thế Trung (2015), “Đảng cầm quyền và phương 
thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 


A22 


và các tổ chức chính trị - xã hội”, Tạp chí Cộng sản, (4). 


Nguyễn Thế Trung (2019), “Ô nhiễm môi trường - Thực 
trạng và giải pháp”, tại trang hífp://hdl.vw/, [truy cập 
ngày 11/6/2019]. 


261 


158. 


1U, 


160. 


lỐI. 


16. 


163. 


164. 


262 


Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2002), Quản lý kinh 
fế (dùng cho cao học và nghiên cứu sinh), Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Trường Đại học Kinh tế quốc dân (2008), Giáo trình quản 
lý nhà nước về kinh tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc 
dân, Hà Nội. 

Nguyễn Kế Tuấn (2013), “Một số vấn đề về sở hữu và 
thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, Kỷ yếu Hội thảo 
Định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triến kinh tế thị 
trường tại Việt Nam: Một số vấn đề lý luận - thực tiễn mới 
đang đặt ra, J]une, Vol 2, pp. 403-436. 


Nguyễn Kế Tuấn (Chủ biên) (2015), Phát triển đất nước 
thành nưóc công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội. 

Việt Tuấn (2014), “Giám sát hoạt động các cơ quan tư 
pháp: Còn nhiều hạn chế”, tại trang hffp://hanoimoi. 
corn.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/674961/giam-sat-hoaf-dong- 
cac-co-quann-tu-phap-con-nhieu-han-che, [truy cập ngày 
03/04/2014]. 


Phạm Thị Túy (2010), “Vai trò kinh tế của nhà nước trong thể 
chế kinh tế toàn cầu hiện nay”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (5). 


Trương Đình Tuyển (2015), “TPP không có Việt Nam thì 
không có ý nghĩa øì”, tại trang hfíp://cafefvn/vi-mo-dau- 
fu/ong-truong-dinh-tuyen-tpp-khong-co-viet-narm-thi- 
khong-co-y-nghia-gi-20151121142246331.chn, [truy cập 
ngày 21/11/2015]. 


lố. 


166. 


lổ7. 


168. 


169. 


170, 


T71. 


172. 


Đào Trí Úc (Chủ biên) (2006), Mô hình tổ chức và hoạt 
động của nhà pháp quyên xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sách 
chuyên khảo), Nhà xuất bản Tư pháp, Hà Nội. 

Đào Trí Úc, Phạm Hữu Nghĩa (Đồng chủ biên) (2009), 
Xây dựng nhà nước pháp quyên xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Một số vấn đề lý luận 
và thực tiễn (sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Từ điển 
bách khoa, Hà Nội. 

Đào Trí Úc, “Mối liên hệ giữa nhà nước với xã hội dân sự 
và vấn đề cải cách hành chính”, Tạp chí Nhà nước và pháp 
luật, (200), trang 10. 

Đào Trí Úc, Trương Thị Hồng Hà (2018), Hoàn thiện hệ 
thống pháp luật đáp ng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp 
quyến xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

W.H. Janeway (2017), Chủ nghĩa tự bản trong nên kinh 
tế đối mới - thị trường, đầu cơ và vai trò của nhà nước, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 

Văn phòng Quốc hội (2019), “Cơ sở dữ liệu của Văn 
phòng Quốc hội năm 2019”, tại trang hífp://quochoi.vn/ 
vanphongquochoi, [truy cập ngày 20/6/2019]. 

Hạ Vân (2004), “Về vai trò kinh tế của nhà nước ở 
Trung Quốc”, Tạp chí thông tín khoa học xã hội, (7). 
Nguyễn Hữu Viện (2001), Luật Kinh tế, Nhà xuất bản 
Đại học Kinh tế quốc dân. 


263 


5. 


174. 


bo, 


176. 


| Vự 


178. 


179. 


1580. 


264 


Viện Kinh tế Việt Nam (2015), Diễn đàn Kinh tế Việt Nam, 
Tổng kết 30 năm phát triển kinh tế Việt Nam (giai đoạn 
1986 - 2015), Hà Nội. 


Viện Ngôn ngữ học (2000), Từ điển tiếng Việt, Nhà xuất 
bản Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học. 


Viện Quan hệ quốc tế Pháp (2003), Thế giới toàn cảnh, 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội. 


Phạm Thái Việt (2008), Vấn đề điểu chỉnh chức năng và thể 
chế của Nhà nước dưới tác động của toàn cấu hoá, Đề tài 
khoa học cấp Bộ, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội. 


Võ Khánh Vinh (2009), “Một số ý kiến về sự thể hiện 
quan điểm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyển 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi bổ sung, phát triển Cương 
lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (3), trang 1 - 5. 
Ngô Doãn Vịnh (2013), Giải thích thuật ngữ trong nghiên 
cứu phát triển, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, 
Hà Nội. 

VnExpress (2015), “Chính phủ tham gia 
Facebook”, tại trang hffp://vnexpress.net/tin-tuc/thoi- 


su/chinh-phu-tham-gia-ƒacebook-3299512.hfml, [truy cập 
ngày 21/10/2015]. 


VOVB5 (2018), “”Kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2018 
ước đạt 475 tỷ USD” tại trang hffp://vwovworld.vn/vi-VN/ 
kinh-te/kim-ngach-xuat-nhap-khau-narn-2018-uoc-daf- 
475-ty-usd-704925, [truy cập ngày 12/8/2018]. 


161. 


Nguyễn Thị Vy (1999), Chức năng kinh tế của Nhà nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luận văn thạc sĩ 
Luật, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật. 


Tài liệu tiếng Anh 


182. 


183. 


184. 


185. 


186. 


187. 


Dang, L.N.V., Napier, N.K. & Vuong, Q.H. (2012), lí £akes 
wo to tango: Enirepreneurship and creativity in troubled 
times - Vietnam 2012. Sociology Study, 2(9), pp. 662 - 674. 


Douglass C.North (1990), Insfitution, Institutional Change 
and Econoric Performamce, p. 4. 


Duman, A., & Kurekova, L. (2012), “lIhe role of state 
in development of socio-economic models in Hungary 
and Slovakia: the case of industrial policy”, Journal oƒ 
European Public Policy, 19(8), pp. 1207 - 1228. 

Fan, S., Huong, PL., & Long, T.Q. (2004), Goverm‹nenf 
spending and poverty reduction in Vietnam. Draft Report 
Prebared Jor the World Bank - Funded Project “Pro- 
Poor Spending ïn Vietnam," by International Food Policy 
Research Institute, Washington, DC and Central Institufe 
ƒor Economic Management, Hanol. 


Gainsborough, M. (2002). Political change in Vietnam: 
In search oƒ the Middle-Class challenge to the sfafe, Asian 
Survey, 42(5), pp. 694 - 707. 


Ha-Joon Chang (2014), Economics: The UserS Guide A 
Pelican Introduction, Pelican Limited. 


265 


188. 


189. 


190. 


T91, 


19Ề. 


15. 


194. 


266 


Irma Adelman and Cynthia Taft Morris (1967), Sociefy, 
Politics and Economic Development - A Quantilative 
Approach (Hopkins Press). 


Irma Adelman (1999), “lhe role of government in 
economic development”, Working Paper No.890, 


Ủniversity of California at Berkerly, May. 
Lee, K and Mathews, J. (2010), “From Washington 


Consensus to BeST Consensus for World Development”, 
Asian Pacific Economwic Literafure, 24 (2010,1), pp. 86 - 103. 


Melanie Beresford (2008), “Doi Moi ¡in review: The 
challenges of building market socialism in Vietnam”, 
Journal oƒ Conlemporary Asia, 38:2, pp. 22L - 243, 
DOI:10.1080/00472330701822314. 


Migdal, J.S. (1988). Sfrong sociefies and weak stafes: stafe- 
society relations and state capabilities in the Third World, 
Princeton Ủniversity Press, pp. 269. 


Vuong, Q.H. (2014), Be rịch or dont be sick: Estmafting 
Vietnamese pafienfs`risk oƒƒalling into destitufion, Working 
Papers CEB, N°14/031, Université Libre de Bruxelles. 


Vuong, Q.H. & Napier, N.K. (2014), Resource curse 0r 
destructive creation in transition: Evidence from Vietnam 
corporafe seclor. Management Research Review, 37(7), 
pP. 642 - 657 (Articles ƯRL). 


195. Yan Flint (2011), The Beijing - Seoul - Tokyo Consensus in 
Southeast Asia: Rethinking Varieties of State Capitalism 
and Development Trajectories in Malaysia, Vietnam and 
Lao PDR, Conference: Refhinking Development in an Age 
öoƒScarcify an Uncertainty: New values, Voices and Alliances 
ƒor Increased Resilence, Ủniversity of York, ÚK, Sep. 


267 


